BẠCH ẤN HUỆ HẠC 
Đỗ Đình Đông dịch 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 


(Bạch Ấn bình Tâm Kinh) 


Zen 


VWNonbps # 
Ì 


FẪÃTOR THE | 
Ị 


HlEanr 


MHANRNLITX 4 

0aM.MENTAIRY 
„m6 TH 

HrEAT SUTRA 





TN4TXP.AITPU BỊ 


HOGRM.S^N WADDBELL. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Nguyên tác: Dokugo Shingyö 
Tác giả: Bạch Ấn Huệ Hạc 
Anh dịch: Norman Waddell 

Việt dịch: Đỗ Đình Đồng 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 


Mục Lục 


Lời người dịch, 6 

Dẫn nhập của dịch giả bản tiếng Anh, 10 
Độc Ngữ Tâm Kinh, 15 

Bản văn Tâm Kinh, 109 

Vài nét về tác giả, tác phẩm, 

và dịch giả bản tiếng Anh, 113 

Thư Mục, 114 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


--—_= ta+--kea. LÊ Lj 
- ˆ Nÿjk lrarre LieEeviLHie TL Eene= -luijn ZƑ 
xN BC x39 2. SleiiE x24) ÂPPB 5> 





Bạch Ấn — Chân dung tự họa 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 


Cho Yoshie 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 6 
Lời người dịch 


Nói đến Bá/-nhã Tâm Kinh, hay một cách ngắn gọn 
hơn, 7m Kinh, thì đa số Phật tử theo các tông phái Phật 
giáo Đại thừa đều biết, tụng, niệm hay đọc thuộc lòng. Tùy 
theo căn cơ và công phu tu tập của người hành trì, mức độ 
thâm nhập và cái hiểu của họ có khác nhau. Có người niệm 
nó như một thần chú xua đuổi tà ma, tiêu trừ nỗi sợ hãi và 
sự đau đớn trong cơn hoạn nạn của mình. Có người hành 
trì nó để làm rỗng lặng tâm mình và thấy tánh không của 
tâm hay tự tánh mình. Nói chung, nó được đọc tụng trong 
các chùa hay tự viện của nhiều tông phái Phật giáo Đại 
thừa. 

Có thê nói Tâm Kinh bản kinh ngắn gọn nhất do Pháp 
sư Huyền Trang dịch (năm 694) gồm hai trăm bảy mươi 
chữ Hán, là bản tóm lược tỉnh yếu nhưng đầy đủ của Kinh 
hệ Bát-nhã, là bản văn phổ biến nhất. Tâm Kinh đã được 
dịch sang nhiều thứ tiếng ở châu Á và rồi sau này sang các 
ngôn ngữ châu Âu và châu Mỹ, chủ yếu từ bản dịch chữ 
Hán của Pháp sư Huyền Trang. 

Các dịch giả tin vào tri kiến của mình mà dịch Tâm 
Kinh theo cách họ hiểu. Vào thế kỷ 13, Thiền sư Đạo 
Nguyên Hy Huyền (Dogen Kigen, 1200-1253), khai tổ của 
Phật giáo Thiên Tào Động Nhật Bản cũng đã dịch Tâm 
Kinh sang tiếng Nhật theo phong cách của sư và nó chiếm 
vị trí thứ nhì, theo thời gian sáng tác, sau bài “Biện Đạo 
Thoại” ở đầu pho sách quan trọng của mình, Chánh Pháp 
Nhãn Tạng (Shobo Genzo). Vào năm 1987, trong một 
khóa nhập thất gồm khoảng năm sáu chục hành giả ở một 
thung lũng của núi Los Padres Mountains thuộc OJal, bang 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 7 


California, Hoa Kỳ, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã cống 
hiến bản dịch mới và những lời bình bằng tiếng Anh về 
Tâm Kinh theo phong cách của Hòa thượng. Bản dịch và 
những lời bình ấy đã được Peter Levitt biên tập trong 
quyên The Heart oƒ Understanding, Commentaries on the 
Prajñaparamita Heart Suizra và nhà Parallax Press xuất 
bản năm I98§ tại Hoa Kỳ. Vào năm 2002, Kazuaki 
Tanahashi và Joan Halifax đã dịch Tâm Kinh sang tiếng 
Anh từ bản chữ Hán của Pháp sư Huyền Trang và họ gọi 
bản dịch của mình là “A New Translation” (Bản Dịch 
Mới) in trong quyên The Heart Sutra, A Comprehensive 
Guide to the Classic oƒ Mahayana Buddhism do nhà 
Shambhala Publications, Inc. xuất bản năm 2014 tại Hoa 
Kỳ. 

Các nhà nghiên cứu Tâm Kinh thì đi sâu về mặt xuất xứ 
của nguyên tác hay truy tìm nguyên tác Phạn ngữ mà đến 
nay vẫn chưa tìm được vì họ không chấp nhận lời dịch 
Tâm Kinh trong Luận Đại Trí Độ (năm 406) của Pháp sư 
Cưu-ma-la-thập vì nó không thật trùng khớp với bản dịch 
đã được công nhận là của Pháp sư Huyền Trang và hơn 
nữa nguyên tác Phạn ngữ của Luận Đại Trí Độ cũng đang 
thất lạc, hoặc sự khác nhau của các bản dịch, bản ngắn gọn 
hay bản đài hơn. Thậm chí, có người gợi ý rằng bản văn 
Phạn ngữ của Tâm Kinh có thể là bản dịch ngược từ chữ 
Hán sang chữ Phạn và Tâm Kinh là tác phẩm của một tác 
giả vô danh nào đó của Trung Hoa đã trao cho Huyền 
Trang khi sư trên đường sang Thiên Trúc thỉnh kinh'. 


? Vào năm 1992, Jan Nattier, giáo sư Đại học Indiana University, Hoa Kỳ, đã xuất 
bản một bài nghiên cứu về Tâm Kinh gây chấn động, nhan đề “The Heart Sutra: A 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 8 


Trong tập sách này, Đóc Ngữ Tám Kinh (Dokugo 
Shingyð), Thiền sư Bạch Ấn Huệ Hạc (Hakuin Ekaku, 
1686-1768), một trong những Thiển sư quan trọng nhất 
của Nhật Bản thời cận đại, người phục hưng dòng Thiền 
Lâm Tế ở Nhật, đã phương tiện bình Tâm Kinh theo ngôn 
ngữ và phong cách riêng của sư để giúp hành giả chứng 
ngộ tánh không như chính Tâm Kinh đã dạy. 

Bản Việt ngữ của Độc Ngữ 1áâm Kinh này được chúng 
tôi dịch từ bản dịch tiếng Anh Zen Words for the Heart: 
Hakuin s Commentary on the the Heart Sufra của giảo sư 
Norman Waddell thuộc bộ phận Nghiên Cứu Quốc Tế của 
Đại Học Otami ở Kyoto, Nhật Bản, do nhà Shambhala 
Publications, Ine. xuất bản năm 1996 tại Hoa Kỳ. Một cách 
cụ thể hơn khi dịch, chúng tôi đã dựa theo bản chữ Hán 
của Pháp sư Huyền Trang kết hợp với bản dịch tiếng Anh 
của giáo sư Norman Waddell. Về việc Thiền sư Bạch Ấn 
đã dùng bản văn chữ Hán nào để bình thì chính sư cũng 
như dịch giả bản dịch tiếng Anh không nói rõ. Trong một 
câu kệ khi bình, sư chỉ nói, “Cưu-ma-la-thập không lời để 
dịch” cùng với một chi tiết khác mà sư cảnh báo độc giả về 
ự “tam sao thất bản” của bản văn. Nhưng trong quá trình 
dịch thuật, người dịch thấy bản dịch tiếng Anh của giáo sư 
Norman Waddell hầu như là dịch từ bản văn chữ Hán của 
Pháp sư Huyền Trang. (Xem toàn văn các bản Hán, Anh, 
Việt ở cuôi sách). Những tranh vẽ và thư pháp trong tập 
sách là của Thiền sư Bạch Ấn, và tất cả những chú giải là 
của dịch giả bản tiếng Anh, giáo sư Norman Waddell. 


Chinese Apocryphal Text?” đã đề xuất ý kiến trên. Xem The Heart Sutra của 
Kazuaki Tanahashi, các trang 73- 6. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 9 


Tập sách nhỏ này, Độc Ngữ Tâm Kinh, cũng là Quyền 
Mười (Book Ten) trong bộ ngữ lục gồm mười một quyển 
là Kinh Tòng Độc Nhị (Keisö Dokuzui) của Thiền sư Bạch 
Ấn Huệ Hạc, cũng do giáo sư Norman Waddell dịch sang 
tiếng Anh, với nhan đề “Complete Poison Blossoms fom 
Thicket of Thorn” mà nếu có địp người sẽ giới thiệu toàn 
bộ tác phẩm với độc giả. 


Như thường lệ, người dịch tự biết lời dịch của mình 
không thể đạt đến mức toàn hảo dù đã cố găng nhiều, 
nghĩa là dịch còn sai sót và diễn đạt còn vụng về, mong các 
bậc cao minh rộng lượng chỉ bảo cho. Xin đa tạ. 


Frederick, mùa lạnh đầu năm 2018 
Đỗ Đình Đồng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 10 
Dân Nhập của Dịch Giả Bản Tiêng Anh 


Đuôi Rùa Thiêng quét sạch dấu vết rùa. 
Nhưng làm sao cải đuôi không để lại 
dấu vết của chính nó? 


Độc Ngữ Tám Kinh (Nh.: Dokugo Shingy6) là lời bình 
về Tâm Kinh của nhà sư Nhật Bản tên là Bạch Ân Huệ Hạc 
(Nh.: Hakuin Ekaku, 1686-1768). Nó là kết quả của sự kết 
hợp giữa một trong những bậc đại sư của lịch sử Thiền với 
một kinh được nhiều người xếp vào hàng những tài liệu 
cao cả nhất về tâm linh nhân loại. 

Lời bình của Bạch Ấn phần lớn, nếu không phải là toàn 
bộ, đến từ những bài pháp sư đã thuyết về 7m Kinh ở một 
hội chúng tu tập tổ chức vào mùa đông năm 1744 ở một 
ngôi chùa miền quê của tỉnh Kai (nay là phủ Yamanashi, 
gân núi Fuji (Phú Sĩ).ˆ Bạch Ấn ở đỉnh cao của sự nghiệp 
giảng dạy của sư ở tuôi sáu mươi. Những lời bình của sư 
về các khái niệm trọng yếu về trí tuệ, tánh không, tâm, và 
những cái khác nện vào các chủ đề tâm điểm của kinh 
nghiệm Phật giáo. Sư chuyển vận những khái niệm đó theo 
phong cách không thể mô phỏng được, trực tiếp từ cội 
nguôn, với sự kịch liệt có tính toán để tống khứ những giả 
định và dự tưởng cứng ngắt trong tâm người học và khiến 
họ không tìm sự tự tri sâu hơn trong u huyền mà là hằng 
loạt những phủ định trừu tượng kinh ấy cống hiến. 


? Trong bài kệ cuối (trang 108), Bạch Ẩn tuyên bố rằng tác phẩm ấy đã hoàn tất, 
và đã được in, vào năm 1744 (Năm Diên Hưởng thứ nhất). Vì không một bản in 
nào còn tồn tại, nên không có cách nào để biết bản văn đó có đồng nhất với bản 
văn hiện tại hay không. Có thể nó là một phiên bản có sớm hơn. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH TY 


Giống như ba mươi tác phẩm hoặc khoảng đó khiến cho 
bát-nhã, hay trí tuệ, gia đình kinh điển, giáo lý trong 7m 
Kinh tập trung vào giáo thuyết nền tảng của Phật giáo về 
shunyafa hay tánh không. Mặc dù là một trong những tác 
phẩm ngắn nhất trong đại tạng Phật giáo, kinh ây được cho 
là hiện thân trong hai trăm bảy chục chữ Hán — bản văn ít 
hơn một trang — tâm hay tánh của triết lý Bát-nhã được 
phát triển phong phú và có tiếng vang to lớn trong các kinh 
cùng chung nguồn gốc như là Kinh Đại Báf-nhã Ba-la- 
mật-đa, một tác phẩm đồ sộ tăng thêm qui mô cho chủ đề 
trí tuệ gồm sáu trăm quyền. 

Qua hàng thế kỷ, 7m Kinh là bản văn tôn giáo được 
dùng phổ biến và rộng rãi nhất ở toàn bộ Đông Á. Sự thực, 
nó được tụng vào mọi dịp trong Thiền tông cũng như trong 
đa số các tông phái Phật giáo khác. Chỉ có ít người theo 
Phật giáo không thể tụng nó thuộc lòng. 

Giáo lý của kinh ấy do Bồ-tát Quán Tự Tại (Nh.: 
Kanjizai) thuyết giảng. Bồ-tát này, một trong những hình 
ảnh phổ biến nhất trong Phật giáo Đại thừa (Mahayana), có 
lẽ được biết đến nhiều hơn ở phương Tây bằng tên chữ 
Phạn (Sanskrit) là Avalokiteshvara, chữ Hán là Kuanyin 
(Quan Âm). Bồ-tát ấy thuyết giảng do yêu cầu của tôn giả 
Xá-lợi-phất (Ph.: Shariputra), người nỗi tiếng là trí tuệ đệ 
nhất trong các đệ tử của Phật. Xá-lợi- phất tiêu biêu cho các 
giáo lý của bậc thánh hay A-la-hán, đệ tử lý tưởng của 
Phật giáo “Tiêu thừa” hay truyền thống Hinayana xuất hiện 
sau khi Phật diệt độ và thịnh phát trước khi giáo lý Đại 
thừa xuất hiện. 

Khi nêu ra những điểm cốt yếu của b4/-nhã ba-la-mật- 
đa, “trí tuệ đến bờ bên kia,” Bồ-tát ấy tiết lộ với Xá-lợi- 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 12 


phất làm sao đạt trí tuệ và đến “bờ bên kia” của niết-bản 
qua quá trình phủ định theo chiều hướng toàn thể hiện hữu 
và toàn bộ những khẳng quyết về hiện hữu, gồm cả những 
giáo nghĩa kinh điển của Phật giáo, được trình bày là 
không và không có bản chất. 

Tâm Kinh có thể đã được sáng tác ở Ân Độ khoảng một 
nghìn năm trăm năm qua và được dịch sang chữ Hán 
không lâu sau đó. Từ đó nó đã được giải thích và biện 
minh vô số lần. Chỉ riêng ở Nhật Bản, những bình luận 
cũng đã đến hàng trăm, từ những giảng giải giáo biện về 
triết học Phật giáo đến những luận văn tôn giáo đơn giản 
cho tín đồ. Một cách tổng quát, dù vậy tất cả đều cố găng 
nói ra những khẳng quyết ngắn gọn của kinh â ây cùng với 
những dòng nhiều ít hợp lý. Sự lôi cuốn đầu tiên là đối với 
lý trí. Ngay cả những tăng nhân nổi tiếng là thực tế và 
quyết đoán nhất dường như cũng có chút ít tính cách qui 
ước và lịch sự, có tính cách Phật giáo hơn là Thiên, so với 
thái độ sắc bén và cấp tiến, mà Bạch Ấn đã đem lại cho 
bản văn làm lung lay tất cả. 

Phẩm tính này, đi đôi với bút pháp sống động, nghịch lý 
tạo nên đặc tính nửa đùa — nhưng hoản toản nghiêm túc — 
của Bạch Ấn đem lại danh tiếng cho tác phẩm như là một 
trong những tác phẩm kinh điển của Thiền Nhật Bản. Từ 
khi bản in làn đầu tiên xuất hiện vào giữa thế kỷ mười tắm 
nó là bản văn tiêu chuẩn trong các tự viện, nơi các sư dùng 
nó kết hợp với các bài đề xướng (teishö) Thiền, các bài 
pháp, để tăng thêm hiệu quả như là một trợ giúp thực hành 
cho tu luyện. 

Nhan đề riêng của Bạch Ấn đặt cho tác phẩm, 2okugo 
Shingyõ (Độc Ngữ Tâm Kinh), dịch sang tiếng Anh là 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 13 


“PoIson Words for the Heart” (Lời Độc cho Tâm). Sự tu 
tập theo phương pháp bám vào những lời bình châm chọc, 
châm chích bằng văn xuôi và kệ với ngữ và cú của các 
kinh và những bản văn khác của Phật giáo là một truyền 
thống trong giới Thiền sư ít nhất cũng từ triều đại nhà 
Tống. Những thí dụ nỗi tiếng nhất thuộc thể loại này— 
Bích Nham Lục và Vô Môn Quan — đã được sáng tắc vào 
thời ấy. Ở Nhật Bản, nơi truyền thống kệ trước ngữ trở lại 
hầu như cũng xa như vậy, Bạch Ân đã được công nhận một 
cách rộng rãi như là một trong người chú giải vĩ đại nhất 
của nghệ thuật ấy. Độc tính chất độc của sư đã trở thành 
ngạn ngữ trong giới những người theo tông môn sư. Một 
giọt, người ta nói, ngay cả một chữ thôi, cũng có thê là 
chết người, hủy diệt vũ trụ và mọi thứ chứa trong nó. Tuy 
nhiên, họ nhanh chóng giải thích làm sao nó tác dụng như 
một liều thuốc mạnh, bơm sức sống tỉnh thần vảo văn tự 
chết của kinh như thế chúng sẽ có tác dụng cho người học 
thay vì chống lại họ, và làm sao người thầy luôn luôn phân 
phát một cách hà tiện với bản tay thương yêu, một hành 
động từ bị sâu xa nhất. Bạch Ân đã biết từ cuộc chiến đấu 
vì đạo của riêng sư rằng ấy chỉ qua kinh nghiệm những gì 
Thiền gọi là “đại tử” mà người học có thể hiện ra trong 
cuộc đại sinh nằm bên kia. 


Hơn nửa thế kỷ vừa qua, nhiều Thiền sư Lâm Tế đã sản 
sinh những bình luận về Độc Ngữ Tâm Kinh. Những tác 
phẩm của họ minh giải những cái khó trong bản văn của 
Bạch Ấn cho người học Thiền của các thế hệ mới, những 
người vì sự suy đổi nhanh chóng trong các ngành học 
Trung Hoa, không còn bảo thủ với các bản văn truyền 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 14 


thống phong cách Trung Hoa. Tôi liệt kê dưới đây những 
tác phẩm đặc biệt hữu ích đối với tôi trong việc dịch lời 
bình của Bạch Ấn. Chúng đã khiến cho công việc có thể 
làm được, nếu không, tôi không nghĩ rằng có thê thực hiện 
được. Những chú giải kồng kềnh trong các chú thích được 
tập họp lại, một cách tự do và thường xuyên, từ các trang — 
một biên tập thực sự, theo nghĩa của từ ø//lage trong tiếng 
La-tin. 

Một bản dịch thuộc loại này công hiến những khả hữu 
to lớn cho sự chú giải. Làm việc theo nguyên tắc bất cứ 
điều gì nói đến ý nghĩa của Bạch Ân thường hạn chế nó, và 
sự hướng dẫn đi qua luận giải của Bạch Ấn an toản nhất là 
chính Bạch Ấn, tôi đã cô găng giữ loại chú thích đó ở mức 
tối thiêu. Tôi quan tâm đến sự nhận diện nhiều ẩn ngữ và 
cung cấp tin tức bối cảnh cho tài liệu dật sử mà tác phẩm 
liên hệ hơn. 


1. Dokugo shinyyö kanwa, Kawaljiri Högøm, 1908 
2. Dokugo shingyØ, Sugawara ]tho, 1920 

3. Dokugo shingyØ, Gotõ ZuIgan, 1940 

4. Dokugo shingyø, Shibayama Zenkel, I958 

5. Dokugo shingyö köwa, Yamada Mumon, 1981 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 15 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 


Bạch Ân viết 
Đói và Lạnh hiệu đính 
Lạnh và Đói duyệt 


16 


» 


~ 


ĐỒ ĐÌNH ĐỒNG 





ˆ 


Bồ-tát Quan Âm 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 17 


Nhận Định Mở Đầu của Bạch Ấn về 
Trước Ngữ và Kệ 


Lão tầm phào mù ở dưới cái hang tối dày đặc sắn bìm bò 
chăng chịt như mê cung. Lão trở lại và ngồi trần truông 
trong cỏ. Thương thay cho Thầy Phù đáng thương. Thầy 
sắp mất tất cả những lâu đài xinh đẹp. Và đừng nói những 
lời này lạnh lùng vô cảm, rằng chúng vô vị. Một cái bụng 
no loại bỏ cơn đói cho đến lúc hết. 


Ném một rừng gai qua đại thiên thế giới 

Lão cuốn hết tăng nhân trong rối rắm trần gian. 
Tôi hy vọng ông tìm được con đường giải thoát 
Và tự vui với đẳng hắng trong sợi nhựa sen. 


CHÚ THÍCH: 


Bên cạnh sự đưa ra lập trường căn bản Thiền của Bạch 
Ấn, những nhận định mở đầu này về “trước ngữ” và kệ ám 
chỉ cách mà “độc” của chúng tác dụng giúp đưa người học 
đến sự đạt chân trí tuệ hay giác ngộ. 


Lão tâm phào mù ám chỉ Bồ-tất Quán Tự Tại 
(Kanj1za1), người thuyết giảng kinh ây, nhưng cũng ám chỉ 
chính Bạch An, là tác giả của các trước ngữ và kệ. 


Sẵắn bìm bò chẳng chịt chỉ những phức tạp của lời nói 
và cái hiêu có tính cách khái niệm. Không thê tự đứng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 18 


được, chúng bao bọc và bó chặt chân trí tuệ và ngăn ngừa 
nó làm việc tự do. Bên dưới những lời thô cứng ấy gợi lên 
vai trò đúng đăn của vị Bồ-tát, người để lại tính chân như 
trần truồng của sự giác ngộ của riêng mình và không bị các 
thức ám chướng quây tây, thuyết giảng cho chúng sinh 
trong thế giới tương đối (cở). Về sự mù của ngài, một 
Thiền sư Lâm Tế thời hiện đại Sugawara Jiho nói, “Không 
bị mù, chúng ta thấy núi, sông, đàn ông và đàn bà, và 
những vật khác, và nghĩ điều này cho chúng ta một loại tự 
do nào đó, trong khi trong thực tế nó là nguyên nhân của 
không tự do.... Các bậc đại sư Phật giáo trong quá khứ là 
những người tiến tới để trở thành những người mù.” 


Thây Phó đáng thương là Phó Đại Sĩ, cư sĩ nỗi tiếng 
của Phật giáo Trung Hoa thời kỳ đầu, được xem là hóa 
thân của Di Lặc, vị Phật vị lai. Trong Kinh Hoa Nghiêm, 
Di Lặc được miêu tả trú trong những lâu đài giác ngộ nạm 
ngọc huy hoảng ngài sáng tạo ở trời Đâu-suất. Trí bát-nhã 
được xiến dương trong kinh này, và ở việc làm trong các 
lời bình của riêng Bạch Ấn, phủ định mọi vật trong vũ trụ; 
không gì trốn thoát được, không phải chỗ trú của chúng 
sinh bị giam hãm trong tự ngã của họ, cũng không phải là 
vũ trụ giác ngộ của Di Lặc. 


Sợi nhựa sen, hiện ra khi rễ sen bị cắt, thì đẹp, những 
sợi nhỏ giông như sợi chỉ tạo thành từ chât nhờn ứa ra từ 
bê mặt bị cắt. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 


Ma-ha Bát-nha Ba-la-mật-da Tâm Kinh 
(Mahaprqjnaparamita Hrilaya Sutra) 


19 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 





Maha (Đại) 


20 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 21 
Ma-ha 


Người Trung Hoa dịch chữ này là “đại.” Nhưng nó như 
thế nào? Không một vật nào trong vũ trụ mà ông có thể so 
sánh với nó. Đa số người ta nghĩ nó có nghĩa là lớn và 
mênh mông. Sai! Sai! Ngay cả Người Quân Tử cũng yêu 
mến sự giàu có, nhưng người ây biết cách đúng đắn để 
được nó. Hãy mang cái ứiểu trí tuệ lại cho tôi! 


Một tỷ núi Tu-di trong giọt sương trên sợi tóc, 
Ba ngàn thế giới trong đốm bọt trên biển khơi; 
Một cặp thanh niên trong mắt con mòng nhỏ bé 
đùa với thế gian không bao ngờ ngừng. 


CHÚ THÍCH: 


Ở đây và trong bốn đoạn kế, Bạch Ấn bình các chữ 
trong nhan đê của kinh. 


Ngay cả Người Quân Tử cũng yêu mẾn sự giàu có, 
nhưng ông ấy biết cách đúng đắn để được nó. Đỗi với 
Người Quân Tử, (thuật ngữ Không giáo ở đây có nghĩa là 
Bồ-tát), trí tuệ là sự giàu có duy nhất. 


Núi Tu-đ¡ (Sumeru) là núi được cho là đứng ở trung tâm 
thê giới. Ba ngân thê giới tạo nên toàn thê vũ trụ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 22 


Con mỏng nhỏ bé (midge) là con chỉao-ming (tiêu 
mông), một thứ côn trùng vô cùng nhỏ bé mà vũ trụ của nó 
là cái bao nang lông trong lông mày của con muỗi. 


Bát-nhã 


Họ dịch chữ này là “trí tuệ.” Tất cả mọi người đều có 
nó. Không ai ngoại lệ. Nó hoàn toàn không tì vết trong mỗi 
chúng ta. Lão ấy bày trò làm ra những cái bánh bùn như 
vầy. Khi nào lão mới dừng lại? Ông không bao giờ thấy nó 
cho đến khi nào ông buông tay vách đá. Vì sao? Chớ cắt 
móng tay ở dưới chân đèn. Ông có thể dùng con sâu đo để 
đo dải ngắn, nhưng đừng bảo con ốc sên cày rẫy đá. 


Tai như điếc. Mắt như mù. 

Hư không tự biến mất vào nửa đêm. 
Ngay cả Xá-lợi-phất cũng không đẹp. 
Tên Hồ vẹo chân đi qua ở bến khác. 


CHÚ THÍCH: 


Chớ cắt móng tay ở dưới chân đèn. Câu nói phố thông 
của người Nhật Bản được giải thích nhiều cách khác nhau 
khá rối răm. Người ta nói đó là sở thích của Chánh Thọ 
Lão Nhân (Shöju Rõnin), thầy của Bạch Ấn. Ở đây có thể 
nói là nó cảnh báo người học đối với sự nới lỏng những nỗ 
lực khi họ cô gắng hướng đến chứng ngộ. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 23 


Ông có thể dùng con sâu ẩo để ẩo dài ngắn. Cho một 
con sâu đo hay “loài sâu đo” do độ dài khi nó gập cong đi 
tới, một con ôc sên (với sừng, có vẻ giống như con bò đực) 
không thê cày rẫy đá. Đừng đòi hỏi chuyện không thể làm 
được. 


Xá-lợï-phất là trí tuệ đệ nhất trong những người theo 
Phật. 7m Kinh được thuyết giảng do thỉnh câu của vị tôn 
giả này. 


Tên Hô (Persian: người Ba-tư) vẹo chân đi qua ở bến 
khác. Khi Quan Am giải thích trí tuệ, trí tuệ đi mật lâu rôi. 


Ba-la-mật-đa 


Chữ Hán cho từ này có nghĩa là “đáo bỉ ngạn” (đến bờ 
bên kia). Nhưng bờ đó ở đâu? Lão ấy đang tự mình đào 
một cái lỗ để đến trời xanh. Lũ tôm luồn lách và nhảy, 
nhưng chúng không thê trốn được con chim bói cá. Chỗ 
Kho Tàng năm thì gần ngay bàn tay. Hãy bước một bước 
nữa! Sư Tạ (Hsieh) ngôi trên thuyền vắt nước sợi dây câu. 
Ngay cả ông tăng mắt sáng nhất cũng bị phiền một cách bí 
mật. 


Trần gian có kẻ thuộc về “bờ bên này” không? 
Buôn thay đứng nhằm trên bến tàu sóng võ. 

Theo đuổi sự sống với rễ chưa bị cắt đứt, tu tập 
Vẫn còn cuộc chiến vô ích, dù nó kéo dải bao lâu. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 24 
CHÚ THÍCH: 


Các Ba-la-mái-ấa là những pháp tu mà các Bồ-tát thực 
hiện để tránh sự đau khổ của “bờ bên này” và đến cõi Niết- 
bàn giác ngộ hay cảnh giới Phật ở “bờ bên kia.” Sự thực, 
bờ bên kia /2 bờ bên này, mà một người có thể đạt được 
chỉ bằng cách lãnh hội Tánh Phật bên trong. 


Sư Tạ ngồi trên thuyên vắt nước sợi dây câu. Tạ là tên 
họ của Thiền sư Huyền Sa Sư Bị (Hsuansha Shihpei) thế 
ký thứ chín, người đã sống như một người câu cá trước khi 
đi vào đời sông đạo. Sự vô ích của những nỗ lực của sư vắt 
nước sợi dây câu gợi ý hành vi không mục đích của các 
Bồ-tát vì các ngài hiến mình giúp chúng sinh qua bờ bên 
kia. Sự hiến mình như thế chỉ khả hữu khi siêu việt các cặp 
nhị nguyên bắt và không bắt, bờ này và bờ kia. Trước mặt 
sự đạt được sâu xa như thế, ngay cả những tăng nhân giác 
ngộ nhất cũng không thể nảo tránh khỏi cảm giác không 
thỏa đáng. 


Tâm 


Trong các thời đại không ai nói đến, nó không có tên. 
Rồi họ sai lầm ngớ ngắn đã cho nó một cái tên. Khi nó bay 
vào mắt ông, dù là mạt vàng nó cũng sẽ làm ông mù. Ngọc 
Như ý (Mani) cũng chỉ là một sự làm bẩn Pháp (Dharma) 
khác. Ôi nó là cái gì! Đa số người ta chỉ nghĩ họ có vật 
thật, như người nhằm lẫn tắm yên ngựa còn lại là xương 
hàm của cha mình. Lý do những người cầu Đạo vẫn không 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 25 


ý thức về thực tướng của nó chỉ vì ngay từ đầu họ chấp 
nhận tất cả những phân biệt của họ là thật. Những gì là 
nguồn gốc của sinh và tử từ khởi thủy, song những người 
ngu gọi chúng là “bốn lai nhân.” 


Rõ ràng nó không thể có được trong Ba Giới. 

Hư không được quét sạch. Không sót một vi trần. 
Trên chỗ ngồi thiền, trong tĩnh chết của đêm đen, 
lạnh như thép. 

Ánh trăng qua cửa số, sáng những bóng hoa mai! 


CHÚ THÍCH: 


Rõ ràng nó không thể có được trong Ba Giới. Ba Giới 
là các giới quá khứ, hiện tại, và vị lai. Vì vậy không bao 
giờ, không bât cứ thời gian nảo. 


Kinh 


“Như vầy tôi nghe. Một thời Phật...” Phủ! Ai muốn mở 
cái đó rat Đa số người ta lục tìm “những quyền kinh vàng 
và đỏ trong các đồng rác vô dụng. Chỉ bứt đi một mầm 
khác của củ hoa súng. 


Đây là một kinh không kết tập 
Bên trong hang động ở PIppali. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 26 


Cưu-ma-la-thập không lời để dịch, 

A-nan không thê ngờ. 

Ở cửa số phía bắc, 

những luông gió giá băng hú qua các khe hở, 

Ở cái ao phía nam, 

ngỗng trời gập mình lại trong những cây sậy tuyết. 
Ở trên, trăng núi bị cào mỏng đi với lạnh, 

Mây đóng băng đe dọa lao xuống từ bầu trời. 

Chư Phật có thê xuống thế gian này đến hằng ngàn, 
Các ngài không thể thêm vào hay bớt đi một vật. 


CHÚ THÍCH: 


"Như vây tôi nghe. Một thời Phật. Cách mở đầu truyền 
thông của các kinh Phật giáo. 


Chỉ bứt đi một mâm. Củ hoa súng được cẫu tạo băng 
một số củ nhỏ hơn hay mầm, và không có ruột thực, nó là 
những mầm tạo nên. Tìm Trí tuệ bằng cách đọc hết kinh 
này đến kinh khác, Bạch Ấn nói, thì giỗng như bứt các 
mâm của củ hoa súng, tìm ruột của nó. 


Cưu-ma-la-thập là một nhà sư Trung Á nỗi tiếng vì 
những bản dịch của sư về các kinh Phật giáo sang chữ 
Hán, một trong những bản dịch ấy được dùng rộng rãi là 
Tâm Kinh. 


A-nan là đệ tử của Phật nổi tiếng là nghe và nhớ tất cả 
những lời dạy của Phật trong lúc ngài ở thê gian này. A- 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 27 


nan đóng một vai trò quan trọng trong cuộc kết tập các 
kinh lân thứ nhât, người ta nói là đã xảy ra trong động 
Pippali ở trung An Độ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 28 


Khi Bồ-tát Quán Tự Tại vào sâu Bát-nhã 
Ba-la-mft-da, lúc ây ngài quán thấy năm 
nắn đêu không, liên qua hêt thủy khô ách. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 





29 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 30 


Một cái tên tạm thời, chỉ thế thôi. Nó giúp phân biệt ông 
ấy với Thanh Văn và Độc Giác. Cũng như với các Phật đã 
thành tựu viên mãn. Ông ấy đang trên đường nhưng chưa 
ra khỏi nhà. Ông ấ ấy luôn luôn rời nhà, nhưng chưa bao giờ 
ở trên đường. Tôi sắp giựt lây của ông ấy sự tu tập Bốn Lời 
Nguyện Lớn. Chính điều khiến ông trở thành Người Quân 
Tử làm cho tất cả tám đường khả thể. 


Siêu việt cái hang vô tướng của tánh không cá nhân, 

Ngài nhập vào các biển tung lên phiền não trong 
biển nghiệp lớn. 

Kính lễ Bậc Đại Bi, người mang đi sự khổ của 
chúng con 

Trong trăm triệu sắc tướng qua không gian và thời 
gian vô biên. 


CHÚ THÍCH: 


Đối với Bạch Ấn, Thanh Văn và Độc Giác, những 
người tìm giác ngộ cho chính họ nhưng không tạo một nỗ 
lực nào dạy người khác, tiêu biểu cho kiểu tu tập mà sư 
xem là không đầy đủ và thấp hơn kiểu tu tập của Bồ-tát 
Đại thừa, người cố gắng hướng đến cảnh giới Phật nhưng 
vì bi tâm trợ giúp người khác cũng đạt ngộ. 


Các Bồ-tát tự thị hiện trong nhiều sắc tướng vô cùng 
khác nhau đáp ứng các nhu câu của chúng sinh đau khô, 
song họ vân luôn luôn ở nhà trong cõi không phi thời. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 31 


Cách hiện hữu này phản ánh trong Bốn Lời Nguyện Lớn 
(của Bô-tát): 


Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn 
Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng, thệ nguyên thành. 


Chỉnh điều khiến ông thành Người Quán Tử làm cho tắt 
cả tám đường khả thể. Theo cách sắp xếp của Không giáo, 
li: ám chỉ tám đức hạnh Không giáo: nhân, trung, hiểu, v. 

. Trong khi nghĩa của /àm cho tất cả tám đường khả thể 
Khúc khăng định theo văn mạch này, trọng điểm của lời 
tuyên bố như một toàn thể dường như là một Bồ-tát thì 
không hoàn toàn viên mãn cho đến khi siêu việt cảnh giới 
Bô-tát. 


Khi Bồ-tát Quán Tự Tại 


Sao, ấy Ì là Bồ-tát của Bảo-đà Nham! Ông Bạn Lớn cung 
cấp cho mỗi và mọi người. Trên trần gian không ở đâu ông 
có thể tìm được một kẻ đơn độc không tự do. Ông ho. Ông 
khạc nhồ. Ông cử động hai tay. Ông không có được người 
khác trợ giúp. Ai đã đập xiềng vào ông? Ai đang giữ ông 
lại? Hãy giơ bản tay trái ông lên — ông có thể gãi cổ một vị 
Phật. Hãy giơ bàn tay phải ông lên — khi ông có thể sờ cái 
mỗõm của con chó? 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 32 


Ngón tay siết chặt, bàn chân bước, đâu ai Đ1ÚP, 

Vì niệm và tưởng chất thành đống lớn sai lầm; 
Nhưng hãy ném bỏ ủng hộ và phản đối, 

Ném đi tất cả những cái mình thích và không thích, 
Chắc chăn ông là Quán Tự Tại ngay chỗ ông đứng. 


CHÚ THÍCH: 


Kinh đúng là bắt đầu với vị Bồ-tát nhập sâu trong định 
(Samadh1) trước khi thuyết giảng. 


Quản Tự Tại (Nhật: Kanjiza1) — Avalokiteshvara trong 
tiếng Phạn; Kuanyin (Quan Âm) trong chữ Hán — đứng 
như là hiện thân của trí tuệ và bi tâm, những sức mạnh cơ 
bản thúc đầy tất cả các Bồ-tát. Ở Nhật Bản, ông ấy (hay bà 
ấy) thông thường được biết nhiều hơn với tên Kanzeon 
(Quan Thế Âm) hay trong hình thức ngắn gọn hơn Kzw„non 
(Quan Âm). Quán Tự Tại, có nghĩa là “thấy tự do và 
không bị hạn chế,” tiêu biểu cho người học hay người cầu 
đạo cố gắng để được mức cao nhất của trí tuệ; Quán Thế 
Âm, “người nhận thức âm thanh của thế gian [sự đau 
khổ],” tiêu biểu cho vai trò của người thầy từ bi, người 
triển hoãn sự chứng đắc cuối cùng để dạy người khác; 
nguyện không bao giờ ngồi yên cho đến khi chúng sinh 
cuôi cùng được đưa qua biển khổ đến bờ giác bên kia. 

Bồ-đà-nham (Nhật: Butuoyan) hay Bồ-đà-lạc-sơn 
(Phạn: Potalaka) là quê hương hay tịnh địa của vị Bồ-tát 
ây. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 33 
đi sâu vào 


Bây giờ ông ta đang lảm nhảm gì thế? Làm sóng. 
Khuấy động phiền não. Nó ngủ lúc ban đêm. Đi đây đi đó 
lúc ban ngày. Tè và ¡. Mây trôi, suối chảy, lá rơi, hoa rụng 
lác đác. Nhưng hãy phân vân hay ngừng suy nghĩ và địa 
ngục dựng lên với tất cả tướng địa ngục. Vâng, tu hành 
đúng là như thế đó, nhưng cho đến khi ông thâm nhập với 
mô hôi lạnh lông mày và ông tự thấy nó, có phiền não tích 
trữ sẵn cho ông, và nó rất nhiều! 


Thế nào khi ông động tay khua chân? 

Ăn khi ông đói? Uống khi ông khát? 
Nhưng khi một niệm thoáng qua xen vào 
Ông giết chết Hỗn Độn và tặng y con mắt. 


CHÚ THÍCH: 


Ông giết chết Hỗn Độn và tặng y con mất. Đây ám chỉ 
câu chuyện trong sách 7rzzng Ti. Các thần, khi sáng tạo 
xong một thế giới mới, quyết định tỏ lòng biết ơn Hỗn 
Độn, mà sự trợ giúp tự xóa bỏ là thiết yếu đối với việc làm 
của họ, băng cách cho y cùng những giác quan mà các thần 
thụ hưởng. Họ khoan các lỗ vào thân y và cho y thị giác, 
nhưng khi họ tự chúc mừng vì kết quả kỳ diệu, Hỗn Độn 
chết. Hỗn Độn ám chỉ cái có trước phân biệt. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 34 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 


Chà! Khoét thịt lành, tạo thành vết thương hả miệng. 
Vật kỳ dị, “trí tuệ” này của y. Nó giống cái gì vậy? Sâu? 
Nông? Giống như nước sông, có lẽ? Hãy nói tôi nghe trí 
tuệ nông sâu thế nào. Nhận diện nhằm rồi, tôi e vậy. Ông 
ấy nhầm chim trĩ là phượng hoàng. 


Hủy sắc tìm không gọi là nông; 

Thấy không đầy sắc gọi là sâu. 

Y lảm nhảm về trí tuệ với sắc và không 
trong vồ chụp, 

Như rùa què trong bình thủy tinh lê lếch theo 
chim bay. 


CHÚ THÍCH: 


Nhâm chim trĩ là phượng hoàng. Đây dựa trên câu 
chuyện cô tích của Trung Hoa. Vua nhà Chu (Chu) là một 
người rất yêu chim, chứa đầy cung điện những tạo vật lông 
vũ thuộc mọi loại. Một thương nhân táo bạo hy vọng 
chiếm được ấn sủng của nhà vua đã đi đến núi Tan [?] nơi 
người ta nói phượng hoàng làm tô và tìm con chim huyền 
thoại khắp trên cao dưới thấp. Khi sắp bỏ cuộc và trở về 
nhà, ông ta gặp một người đàn ông mang một con chim có 
hình dáng kỳ lạ. Thực tế nó là một con chim trĩ, nhưng 
người đàn ông bảo nó là một trong những con phượng 
hoàng nổi tiếng của núi Tan, vì thế người thương nhân 
mua nó và mang đến nhà vua. Nhà vua nghĩ nó là một con 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 35 


chim phượng hoàng có dáng xâu, nhưng nó có cái đuôi dài 
như chim phượng hoàng, và vì người ta nói phượng hoàng 
là con chím điêm lành, nhà vua châp nhận nó với sự hân 
hoan. 


lúc ây 


Ông ấy lại làm nữa rồi. Lóc ra một mớ thịt lành toàn 
hảo khác. Ấy là trước tất cả những kiếp vô cùng trong quá 
khứ. Ở bên kia tất cả những kiếp vô cùng vị lai. Kiếm Thôi 
Lông kỳ diệu sáng lạnh trong chiếc hộp chứa với hào 
quang rung động diệu kỳ. Một viên ngọc sáng ngời được 
mang đến trong đêm đen tối. 


Sáng hôm qua, quét bồ hóng của năm cũ, 

Tối nay, giã gạo cho cát tường Năm Mới; 

Có cây tùng có rễ, cây cam với những lá xanh um, 
Ta mặc chiếc y mới tinh chờ khách đến. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 





Thời 


36 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 37 
CHÚ THÍCH: 


Kiểm Thôi Lông, rầt bén có thê cắt đứt sợi lông bị thôi 
vào nó, là một ân dụ chỉ tâm trí tuệ. 


Pháp hội mà ở đó Bạch Ân đưa ra những lời bình 7mm 
Kinh này được tô chức vào những tháng mùa đông. Bài kệ 
của sư nói lên nhất thể cốt yêu của thời gian và hữu thể 
trong những hoạt động thường ngày của đời sống tự viện. 


Kiếp (kalpa) là một thời kỳ dài vô lượng; một a-tăng- 
kỳ. 


ngài quán thấy 


Con Mắt Kim Cương bất bại, không một mảy bụi nảo. 
Song, ông không chớp nháy mở nó ra trên chiếc giường 
bụi vôi bay. Dù sao cái “thấy” này xảy ra ở đâu vậy? Toàn 
thể trái đất là con mắt của tăng áo nạp. Y như Huyền Sa 
nóI.... 


Con tiêu mồng lòng vòng trong mắt con ve, 
Con vi khuẩn giăng lưới trong tai trứng chí; 
Trời Đâu-suất, nhân giới, sàn địa ngục, 

Hoàn toàn sạch như trái xoài trong lòng bàn tay. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 38 
CHÚ THÍCH: 


Dù sao cái “thấy” này xảy ra ở đâu vậy? Thây giả định 
người thấy và cái gì đó bị thấy, nhưng không có nhị 
nguyên nào hiện hữu trong thâm sâu bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nơi, như câu nói nỗi tiếng của Thiền khẳng định, “Toàn thê 
đại thiên thế giới là con mắt của tăng áo nạp.” 


Y như Huyền Sa nói. Huyền Sa, một sư đời nhà Đường 
đã xuất hiện trước kia trong luận này. Không thê xác định 
cái nào, nếu có, trong câu nói của Huyền Sa mà Bạch Ấn 
có trong tâm ở đây. Sài Sơn Toản Khánh (Shibayama 
Zenkeï), một sư Lâm Tế hiện đại, dẫn lời sư Đại Huệ đời 
nhà Tống, người đã tán thán câu nói của Huyền sa rằng 
chúng có “cái nghĩa vô nghĩa.” 


tât cả năm uân đêu là không 


Cái đuôi con rùa thiêng quét sạch dấu vết rùa. Nhưng 
làm sao cái đuôi có thê không đề lại dấu vết của chính nó? 
Sắc giống như Núi Thiết Vi ngất ngưởng. Thọ giống như 
Kiếm Kim Cương sắc bén. Tưởng và thức giống như ngọc 
như ý. Nhưng ông phải biết đi bao xa. Trước khi ông biết 
nó, bóng tối bao trùm lấy ông một lần nữa. 


Ông thấy năm [uân] của kẻ khác và ông nghĩ đó 
là ông, 

Ông bám vào đó với kiêu hãnh hay xấu hỗ; 

Ấy giống như bọt bóng tạo thành trên mặt sóng 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 39 


Như ánh chớp vạch đường xuyên qua bầu trời. 


CHÚ THÍCH: 


Năm uẩn (skandha) — sắc, thọ, tưởng, hành, và thức — là 
những yêu tô hợp tạo của tât cả chúng sinh. 


Nhưng làm sao cải đuôi có thể không để lại dấu vết của 
chính nó? Sau khi đã nói, “Tât cả các pháp đêu là không,” 
những chữ “tất cả các pháp đều là không” vẫn còn đó. 


Núi Thiết V¡ bao quanh các giới hạn bên ngoài của thế 
giới. Không khác với trống không. Sắc (một trong năm 
uẩn) có sự hiện diện không thể phủ nhận được như là núi; 
các cơ năng của tâm (bốn uẫn khác) vận hành như kiếm 
kim cương, hư huyễn, và như Ngọc Ma-ni thần kỳ, thực 
hiện ước muốn. Để nắm được nghĩa chân không của các 
uẩn theo cách này phải mất nhiều năm tu luyện kịch liệt, 
và đời người quá ư ngắn ngủi. 


- 
^ 


liền qua hết thảy khổ ách 
_ Cái bóng trong cái ly của khách không bao giờ là con 
răn. Trong mộng, ba giới rõ ràng làm sao. Khi ông tỉnh, tât 


cả là không, tất cả vạn thế giới là Vô (Mu). 


Ong kẹ bên ngoài xô cửa, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 40 


Ông kẹ bên trong giữ chặt. 

Mô hôi đồ từ đầu đến chân, 

Chiến đấu vì sự sống của mình, 

Họ duy trì như vậy suốt đêm 

Cho đến khi rạng đông xuất hiện 
Tiếng cười đầy ánh sáng ban mai — 
Ngay từ đầu họ đã là bạn của nhau. 


CHÚ THÍCH: 


Cải bóng trong cải ly của khách không bao giờ là con 
răn. Đây một ân dụ trong câu chuyện của Yeuh, một quan 
chức Trung Hoa, khi ông ta được bồ nhiệm làm tri phủ, đã 
mời một người bạn giúp mình làm lễ mừng. Ông ta mời 
người bạn một ly rượu lớn, nhưng khi người bạn cầm cái 
ly lên uống người ấy thấy một con rắn uôn éo thân mình 
trên mặt rượu. Người ây nhắm mắt lại và uống nó, nhưng 
rồi xin được miễn thứ và vội vã về nhà. Nghĩ răng mình đã 
nuốt con rắn, người ấy trở thành bị bệnh và đến giường 
nằm. Khi biết được chuyện gì xảy ra, viên tri phủ lại mời 
bạn lần nữa. Đặt ly ruợu phía trước bạn, ông ta hỏi con rắn 
vẫn còn đó chứ. Khi người bạn trả lời khắng định là vẫn 
còn, Yueh chỉ cây cung đang treo trên tường nhà, ảnh của 
cây cung phản chiếu trên mặt ly rượu. Chúng ta tạo ra 
những ảo tưởng như thế là năm uấn, nó trở thành nguyên 
nhân của khổ. 


Bài kệ tái hiện câu chuyện Bồ-tát Long Thọ về một đôi 
bạn du hành bị lạc đường và xa cách nhau trong núi sâu. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 41 


Một trong hai người đã lang thang vô mục đích cho đến 
khi bị bóng tối tràn ngập. Anh ta tiễn gần đến một một mái 
nhà tranh nhỏ, cô đơn và hỏi chủ nhà xin ở nhờ. Chủ nhà 
từ chối, nói răng ông ta bị qui đêm ám ảnh, nhưng du 
khách vẫn khăng khăng xin ở nhờ, và cuối cùng được cho 
phép ở lại. Sau bữa ăn tối, bỗng nhiên có tiếng lộp độp ở 
cửa. Du khách chạy đến cửa và giữ chặt nó. Suốt đêm dài 
tiếng đập mạnh và tiếng cảo sột soạt tiếp tục ngoài cửa, và 
du khách vẫn kiên trì giữ chặt cửa. Khi ánh sáng ban ngày 
đến, du khách có thể thấy rằng kẻ được cho là quỉ chỉ là 
người bạn đã thất lạc từ hôm trước, cũng đã đến mái nhà 
tranh tìm chỗ trú. 


Ông kẹ bên trong là lòng can đảm và quả quyết của 
người tu tập; ông kẹ bên ngoài, ảo tưởng và tham vọng của 
người ấy. Rạng đông là sự khai mở của giác ngộ, khi nhận 
ra rằng mê không khác hơn ngộ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 42 


Này Xá-lợi-phất, sắc chẳng khác không, 
không chăng khác sắc. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 





Duy-ma-cát 


43 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG A4 
Này Xá-lợi-phắt, 


Phù! Làm sao một vật tầm thường nhỏ bé của một A- 
la-hán với những quả không mấy giá trị của ông ấy có thể 
có được mà cúng dường? Chung quanh đây, ngay cả các 
Phật và các Tổ cũng câu xin mạng sông. Ông ấy sẽ trốn ở 
đâu, với “bộ mặt Tiểu thừa và trái tim Đại thừa”? Ở chỗ 
Duy-ma-cật, ông ấy cũng không thê có tính người trở lại. 
Chắc chắn ông ây không thể quên cách Imình đã đồ mồ hôi 
và vặn vẹo? 


Ở Vườn Nai, trí tuệ của ông ấy đã vượt qua tất cả 
Khi còn trong bụng mẹ, đã làm giật mình ông Cậu 
Móng Tay Dài 

Đã thân thấy bậc Đại Sĩ, lây kinh xuống 

Là thầy riêng của La-hầu-la, là người con 

thông minh của Phu nhân Mynah. 


CHÚ THÍCH: 


Bài pháp bắt đầu nói với Xá-lợi-phất, người đã yêu cầu 
nói kinh ây. 


Với bộ mặt Tiểu thừa và trái tim Đại thừa? Xá-lợi-phật, 
dù là người theo Tiểu thừa đã sống trước khi giáo lý Đại 
thừa xuất hiện, đã sở hữu chân lý của giáo lý â ấy trong tâm. 
Trong Kinh Liên Hoa đức Phật tiên đoán răng trong tương 
lai các đệ tử của ngài sẽ vượt qua quả vị A-la-hán và đạt 
cảnh giới Phật. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 45 


Trong Kinh Duy-ma-cật, khi Cư sĩ Duy-ma-cật và Bồ- 
tát Văn-thù-sư-lợi luận về vai trò của Bồ-tát, Xá-lợi-phất 
có mặt, cùng với một thiên nữ có các thần lực của Bồ-tát. 
Xá-lợi-phất phật lòng vì có nữ nhân ở đó, nghĩ rằng cô ta 
sẽ làm ô nhiễm hội chúng, và nhập cuộc tranh luận với cô 
ta về sự khả hữu của giác ngộ đối với nữ nhân. Tôn giả có 
ý định đặt thiên nữ vào địa vị của cô ta nhưng thay vì thế 
nó lại cho thấy sự thất bại của mình, không vượt qua được 
sự phân biệt giới tính. Thiên nữ biến tôn giả thành một 
thiên nữ và thách thức tôn giả tự biến thành đàn ông trở lại, 
mà tôn giả không làm được bởi vì những chấp trước vẫn 
còn trong tâm. 


Ông Cậu Móng Tay Dài [tức phạm chí Trường Trảo] là 
em trai của mẹ Xá-lợi-phất. Trở về nhà sau một thời gian 
đài chuyên cần nghiên cứu ở các học viện lớn, ông ta ngạc 
nhiên khám phá ra rằng chị mình, đang mong đợi một đứa 
con, đã trở nên cực kỳ thông minh và hùng biện và đã có 
thê làm được tốt nhất một cách dễ dàng với mình trong 
tranh luận. Nhớ lại người ta nói rằng một người đàn bà 
mang một đứa con đại trí tuệ chính bà ta có được trí tuệ đó. 
Ông ta biết mình phải tham học cực nhọc hơn nhiều nếu 
muốn tránh được bị đứa cháu trai mới của mình che phủ. 
Từ đó trở đi ông ta còn không thích cắt móng tay của 
mình, khiến chúng mọc ra rất dài. 


Đại Sĩ là Quan Âm. La-hầu-la là người con trai mà 
Thích-ca-mâu-ni là cha trước khi đi vào đời sống đạo. La- 
hầu-la được Xá-lợi-phất (Shariputra) dạy bảo vả sau này 
trở thành một trong những đệ tử của Phật. Phu Nhán 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 46 


Mynah là mẹ Shan (Xá-lợi) của SharIputra (Shariputra có 
nghĩa là “con của Shari”), đã nhận tên bà, có nghĩa là 
“chim mynah,” bởi vì tài hùng biện và đôi mặt thâu suôt 
của bà. 


Sắc chẳng khác không, 
không chẳng khác sắc; 


Một cái ấm hầm nóng sốt đễ thương. Ông ấy làm hỏng 
nó bằng cách bỏ vào một cặp phân chuột. Tống những cái 
tinh tế vào một người với cái bụng đầy là không tốt. Đập 
bên cạnh sóng để tìm nước khi nước / nước. 


Sắc chăng trở ngại không; 

không là mô của sắc. 

Không chắng phải là sự diệt của sắc; 
sắc là thịt của không. 

Bên trong các cửa Pháp 

sắc và không chăng phải hai 

Một con rùa què có lông mày vẽ 
đứng trong gió chiều êm nhẹ. 


CHÚ THÍCH: 


Cặp phân chuột là sắc và không. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 47 


sắc tức là không, 
không tức là sắc. 


Rác rến! Một sưu tập những thứ tầm phào vô dụng. 
Đừng gắng sức dạy những con dã nhân trèo cây. Những 
món hàng này gom bụi trên mấy cái kệ hai ngàn năm nay. 
Sư Tạ (Huyền Sa) ngồi trên thuyền câu vắt nước sợi dây 
câu. 


Con chim chích trong bụi hót thử 

trong gió xuân êm nhẹ; 

Bên những cây đào một đám mù lờ lững 

dưới mặt trời ấm áp. 

Một nhóm thiếu nữ, “đầu ve sầu và 

lông mày bướm đêm,” 

Với những nhánh hoa, phủ qua từng vai gắm thêu. 


CHÚ THÍCH: 


Sư Tạ ngồi trên thuyên câu vắt nước sợi đây câu. Trước 
kia trong luận này Bạch Ấn đã dùng câu này để miêu tả sự 
dụng công rõ ràng vô ích mà các Bồ-tát đã thi triển khi họ 
cô gắng độ người khác đến giác ngộ. Ở đây Bạch Ấn trách 
Bồ-tát Quan Thế Âm vì lặp lại những khăng định không 
cần thiết này về sắc và không. 

Bài kệ miêu tả các sắc từ thế giới thực tế, mà chính 
chúng, chắng khác hơn không. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 48 


Đáu ve sáu và lông mày bướm đêm là miêu tả vẻ đẹp 
của phụ nữ theo cách nông trang. 


Thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. 


Bây giờ cứ nhìn ông ấy — lăn lộn trong cỏ gan đúc! Nếu 
qua được những hiện hình kỳ dị này mà không báo nguy, 
chúng sẽ tự diệt. Các Phật tuyết là những cơn đau mắt kinh 
khủng khi mặt trời hiện ra. Chắc chắn ông sẽ không thấy 
những điều kỳ đị như vầy ở quanh chỗ tôi. 


Đất nước gió lửa là dấu vết để khi chim 

cất cánh bay; 

Sắc thọ tưởng là những tia lửa nơi mắt. 
Thạch nữ dệt thoi, cùi chỏ mảnh khánh bay; 
Con bò bùn khum khum qua bọt sóng biên, 
nhe nanh. 


CHÚ THÍCH: 


Đất nước gió lửa là bỗn đại (yếu tố) của thế giới vật 
chât. Nưững fia lứa là những vêt hoa đôm khi bạn dụi mắt. 
Những dòng cuối của bài kệ, giải thích thọ, tưởng, 


hành, và thức bằng thí dụ là không, cảnh báo sự sai lầm rơi 
vào trạng thái không “trông rông” thụ động. Thiên sư thê 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 49 


kỷ hai mươi Sugawara Jiho gọi đó là “mật ngữ đưa vào 


chân lý của “tất cả các pháp đều là không". 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 50 


Này Xá-lợi-phất, trớng không này của các 
pháp không sinh không diệt không dơ 
không sạch, không thêm không bớt. Cho 
nên trong tướng không, không có sắc; 
không có thọ, tưởng, hành, thức; không có 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn 
giới, cho đến không có ý thức giới; 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 





Vô thường 


51 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 52 


Này Xá-lợi-phắt, 
tướng không này của các pháp 


Giống như dụi mắt làm cho ông thấy hoa đốm hư không. 
Nếu tất cả các pháp không hiện hữu từ đầu, ông muôn làm 
gì với “tướng không”? Ông ấy ¡ và tè vương vãi khắp cảm 
cái sân sạch. 


Đất, sông và đồi núi, là lâu đài trong hư không; 
Thiên đường và địa ngục là những cửa hàng 
bán hình nộm trên những làn sóng biến. 
“Tịnh” độ và thế giới “bất tịnh” 

là những cái bàn chải bằng lông rùa, 

Niết-bàn và sinh tử, người cưỡi ngựa được 
điêu khắc từ sừng thỏ. 


CHÚ THÍCH: 


Hoa đốm hư không, những vết đỗm do mắt bệnh thấy, 
có thê tạo ra băng cách dụi mắt. 


Lông rùa và sừng thỏ, là những ân dụ chỉ những gì 
không hiện hữu băng khoa trương, g1ả tưởng, và mê hoặc. 


Tịnh độ là thiên đường của Phật giáo, hay “bờ kia” của 
Niêt-bàn; /hê giới bát tịnh là cõi sinh tử luân hôi mà chúng 
ta sông trong đó. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 53 


không sinh không diệt, 
không nhơ không sạch, 
không tăng không giảm. 


Thật là những thứ trên trang đầu! Nhưng đây có phải là 
cách nó thực là như vậy ư? Làm sao ông đánh vào phần 
mọi vật không sinh không diệt? Tốt hơn là ông không lừa 
chúng tôi! Cái cùi chỏ không cong ra ngoải. 


Những tiêu tử trong mắt ông đang đợi khách, 
Thần Hang không chết, đợi tiếng gọi của ông. 
Không một ai bị bắn sống ở nhân giới; 

Trong tất cả các cõi tịnh độ của các Phật, 
không một khuôn mặt sạch. 

Tám vạn phần Pháp, không đủ ư? 

Ba ngàn Phật địa chứa kế bên không gì cả. 
Không khác với hoảng tử gối ở Hantan, 

Hay quan thu thuế ở Nam Kha, vơ vét thuế. 


CHÚ THÍCH: 


Những tiểu tử (litle chaps) là những “tiểu mục tử” 
(“eyesbabies”) phản chiếu trong mắt. Hành tác tự do và vô 
tâm, chúng cho thấy tất cả các pháp như thật. Thần Hang là 
âm vang dội lại; dù không có bất cứ bản thê cố định hay 
ngã nào, nó đáp ứng tức thời khi có người gọi. Hai câu này 
minh họa chân lý Không Sinh, Không Diệt. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 54 


Tám vạn phần Pháp. Người ta nói có tám vạn bốn ngàn 
Phật pháp, một pháp cho môi một trong tám vạn bôn ngàn 
phiên não. 


Nó không khác với hoàng tử gối ở Hantan [?J. Đây căn 
cứ theo câu chuyện dân gian Trung Hoa. Một thanh niên 
bỏ nhà ra đi tìm sự nghiệp ở kinh đô dừng lại ở một nơi gọi 
là Hantan, trong khi chờ nấu bữa ăn trưa, đã ngủ một giắc 
ngắn và mộng thấy mình trải qua một sự nghiệp sáng ngời, 
điểm đỉnh ở trong sự hẹn gặp với vị tế tướng của nước. Khi 
tỉnh dậy, thấy thức ăn vẫn còn nấu trên bếp, anh ta tỉnh ngộ 
rằng đời chỉ là giấc mộng hư ảo và trở về nhà. 


Quan thu thuế ở Nam Kha (Nanke). Đây cũng từ một 
câu chuyện dân gian Trung Hoa. Một người đàn ông ngủ 
gật dưới một cây hòe và mộng thấy mình được triều đình 
của vua triệu kiến và yêu cầu cai quản cái tỉnh khó Nam 
Kha. Dưới sự cai trị của ông ta, dân chúng trở nên giàu có 
trả thuế đầy đủ và khiến ông ta trở thành người giàu sang. 
Một hôm một sứ giả đến nói với ông ta rằng vương quôc 
đang ở trong nguy biến và kinh đô phải dời đi, và yêu câu 
ông ta trở về nguyên quán cho đến khi nào người fa cần 
ông ta. Ông ta tỉnh giấc giữa một cơn bão lớn. VỀ sau ông 
ta tìm thấy một tô kiến hoang phế trong thân cây hò; tất 
cả kiến đã bỏ đi trước khi bão đánh. 


Cho nên. trong không 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 55 


Một cái hang chó rừng thường lệ. Một cái động qui u 
ám. Bao nhiêu người hành hương đã rơi vào nơi đây? Một 
cái hỗ đen sâu thắm. Bóng tối không thể nói được của nắm 
mồ. Ôi là một nơi kinh khiếp! 


Hơn một trăm ông tăng đói lạnh, 

một giáo chúng phượng hoàng, 

Xòe những chiếc quạt mùa đông và 

chúc mừng Năm Mới. 

Trên tường treo một ông lão mắt biếc râu tía, 
Trong bình là hoa thơm của hoa mai tinh khiết. 
Lạnh làm nghẹt ngay cả giọng trong sáng của 
con chim chích. 

Hơi ấm từ than hồng dâng lên đến những 

chỗ ngồi thiền 

Có những món quà khoai lang dại, 

nơi những nếp gấp của cọng rơm. 

Cho các lão nhân, những đồ ngọt có đường, 
để trong giấy gói. 


CHÚ THÍCH: 


Bài kệ miêu tả cảnh Năm Mới ở một ngôi chùa nhỏ 
miền quê nơi Bạch Ấn trụ. Trong đoạn trước sư cảnh báo 
chỗng lại sự chấp vào cái không trống rỗng: bây giờ sư 
công hiến những miêu tả cụ thể chân không. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 





Bồ-đề đạt-ma 


56 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 57 


Ông lão mắt biếc là Bồ-đèề-đạt-ma, người sáng lập 
Thiên tông, có hình treo trong thời gian Têt. 


Cái lạnh vẫn quá khắc nghiệt đối với guis (chim 
chích) trong bụi cây, mà tiêng chíu chít quen thuộc báo 
trước mùa xuân đên. 


Trong Thiền đường đặt một lò than hồng cho những vị 
khách đến tỏ lòng tôn kính. Khoai lang và đồ ngọt, những 
thứ mà Bạch Ấn thích vô cùng, là những món quả do 
những thành viên của cộng đồng cư sĩ tặng. 


không có sắc; 
không có thọ, tưởng. hành, thức; 


Mộng và mê hoặc. Hoa đốm hư không. Sao phải phiền 
năm bắt chúng? Lời và lỗ, đúng và sai — hãy để yên chúng 
đi. Sự tỉ mỉ nảy của ông ấy chỉ khuấy lên phiên não. Làm 
cho mọi thứ biến thành hư không có gì là tốt? 


Hư không vô biên vô ngại, mở trồng, rỗng lặng, 
Đất, đồi núi và sông, chỉ là những cái danh, 
không có gì hơn thê. 

Ông có thê chia cái tâm thành bốn, 

gôm tất cả sắc thành một, 

Chúng vẫn chỉ là những tiếng vọng thì thầm 
qua những khe suối trống. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 58 


CHÚ THÍCH: 


Ông có thể chia cải tâm thành bốn, gôm tất cả sắc 
thành mội. Đây là một ấn dụ chỉ sự xếp loại của Phật giáo 
về ngã thành năm uẩn (skandhas): thọ, tưởng, hành, thức, 
và sắc (tượng trưng cho hình thái vật chất). 


Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, Ý; 
không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp: 
không có nhãn giới, cho đến không có ý 
thức giới; 


Ô, tôi có mắt và tai. Mũi, lưỡi, thân, và ý! Sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, và pháp //c s hiện hữu! Dưới bầu trời 
thu rỗng lặng rác rến trải ra vô tận, không một người đi. Ai 
là kẻ cưỡi ngựa từ phương tây đến? 


Khi sáu thức khuấy động, sáu trần dấy lên; 
Khi tâm căn yên nghỉ, sáu trần cũng yên nghỉ. 
Các căn, trần, và thức, tất cả mười tám giới, 
Mênh mông một bọt nước bệp bềnh trên biển 
không bờ. 


CHÚ THÍCH: 


Dưới bằu trời thu rỗng lặng rác rến trải ra vô tận, 
không một người đi. Ai là người cưỡi ngựa từ phương tây 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 59 


đến? Những câu này là của Vương Xương Linh (Wang 
Changlinh), một thi sĩ Trung Hoa thế kỷ thứ tám. Bạch Ân 
dùng chúng để miêu tả cõi chân không và diệu hạnh của 
giác ngộ hiện ra từ bên trong nó, sư kêu gọi người học 
khăng định những phủ định của kinh cho chính mình. 


Sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý), tương tác với 
sảu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp) làm khởi lên 
sáu thức (thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, ý), theo đó thị hiện 
ngoại giới đối với chúng ta. Năm căn đầu và các thức vận 
hành liên kết với thức thứ sáu (ý), cái nguồn của chúng. 
Khi thức căn tnh lặng và vô chấp, sáu ần không khởi 
lên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 60 


Không có vô mình, cũng không có hết vô 
mình; cho đến không có già chết, cũng 
không có hết già chết, không có khổ, tập, 
diệt, đạo; không có trí, cũng không có đắc, 


61 


ÂM KINH 


ỮT. 


^ 


ĐỌC NG 





` 


Bồ-đề đạt-ma 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 62 


Không có vô mỉnh, 

cũng không có hết vô minh; 
cho đến không có già chết, 
cũng không có hết già chết 


Những viên ngọc rải rác qua một tâm lụa tía thượng hảo 
hạng. Những viên ngọc gói bên trong cái túi của người ăn 
mày bẩn thiu — cần chân trí tuệ để biết đó là những viên 
ngọc. Nước con bò cái uống biến thành kem; nước con rắn 
uống biến thành chất độc. Những lâu đài mười hai tầng mà 
các bậc thánh trụ được bao bọc trong những đám mây năm 
sắc vĩnh viễn ở xa bên kia tầm với của con người. 


Mười hai duyên sinh và mười hai diệt; 

Kẻ sinh là chúng sinh, kẻ diệt là thánh. 

Thế giới Độc giác Phật thấy là như thê, 

Bụi trong mắt bậc Độc giác quay tròn trong không. 
Ai có thể thấy được bụi trôi trong mắt ông ấy? 

Ô bánh xe Pháp từ ái, vĩ đại, viên đốn! 

Hãy tạo đường vào ánh sáng của nó, xác nhận 

bụi ấy cho chính mình, 

Hãy thoát khỏi thây ma của những con cáo ghẻ ông 
mang! 


CHÚ THÍCH: 


Kinh liệt kê vắn tắt mười hai nhân duyên: vô minh, 
hành, thức, danh sắc, sáu nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
già và chêt. Thứ nhât, vô minh (nghĩa đen, “không ánh 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 63 


sáng”), là cái nhân đầu tiên, và đây là cả nhân và quả của 
nhau trong một sợi xích vô tận, không thể phá vỡ. Sợi xích 
nhân duyên, trong khi thường liên kết với Độc giác Phật, 
người chiến thắng được giác ngộ bằng cách quán và làm 
cạn kiệt vô minh và những khoen khác trong sợi xích, cũng 
là quan niệm nên tảng về sự hiện hữu của con người, đặt 
căn bản trên mối quan hệ duyên sinh và sự luân chuyển 
của nghiệp, đối với Phật giáo như là một toàn thể. Trong 
truyền thông Đại thừa, khi “vô minh” được “ánh sáng” hay 
trí tuệ thay thế, tất cả các khoen của sợi xích, như thế, trở 
thành những hành tác kỳ diệu của trí tuệ. 


Những viên ngọc rải rác qua tắm lụa tím thượng hảo 
hạng. Thấy bằng con mắt giác ngộ, tất cả những khoen của 
sợi xích mà kinh phủ định là những cái thấy rực rỡ đến độ 
không có lời tương ứng để miêu tả. 


Những lâu đài mười hai tầng nơi các bậc thánh trụ 
được bao bọc trong những đảm mây năm sắc vĩnh viễn ở 
xa bên kia tâm với của con người. Những đám mây năm 
màu là năm ;ẩn hay những phần hợp thành sự sống tạo 
nên những hình thái vật chất và tinh thần của ngã. Những 
lâu đài mười hai tầng dụ cho sợi xích mười hai nhân duyên 
bên trong ngã mà người giác ngộ thực sự thấy và kinh 
nghiệm như là chỗ trú của an lạc. 


Hãy thoát khỏi tháây ma của con cáo ghẻ ông mang! 
Đây là một ân dụ vê một nhận định được qui cho đức Phật: 
““Ƒa thà là ông bị đọa trong cái thây ma của con cáo già ghẻ 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 64 


chóc hơn là ông mãi chấp nhận những chân lý phiến diện 
của các Thanh văn và Độc giác Phật.” 


không có khổ, tập. diệt, đạo; 


Những viên ngọc sáng chói trong ánh sáng rạng đông ở 
bên kia tắm rèm trúc. Kẻ ngu giơ kiếm lên đi đến đó! Muối 
trong nước biển, kích thước ở trong sơn. Cò trắng an định 
trên cánh đồng, một ngàn bông tuyết. Chim chích vàng 
trên cây, các cành tất cả ở trong hoa. 


Bốn viên đạn nóng cháy, đỏ đến tận tim, nửa đêm 
mang đép rơm và vươn lên khỏi mây. 

Bốn đề (khô, đập, diệt, đạo) không, 

Ở cuối hay đầu, không viên hay đốn. 

Kiêu-trằn-như, Bạt-đề, Câu-lị, và những người khác 
Mặt nhìn những cửa bị cháy trước khi họ biết. 

Kim Thánh không lưới tôm nơi Lộc Uyền, 

Bí mật biết trước gốc rễ Đại thừa của chúng. 


CHÚ THÍCH: 

Khổ, tập, diệt, đạo. Đây là Bốn Đề hay Bỗn Chân Lý 
Cao Quí đức Phật dùng đê giải thích nguyên nhân của khô 
và con đường giải thoát. 


Những viên ngọc sáng chói trong ánh sáng rạng đông ở 
bên kia tấm rèm trúc. Những viên ngọc là Bốn Chân Lý 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 65 


Cao Quí. Không biết giá trị vô giá của Bốn Đề, những 
người vô minh và những người chứng đắc kém hơn như 
các bậc Thanh văn và Độc giác Phật xem chúng là không 
đáng ham muốn và cô gắng tránh đi. 


Không ở cuối hay đâu, không viên hay đốn. Đây ám chỉ 
sự xêp loại các giáo lý Phật giáo thành năm thời kỳ theo 
thứ tự chúng được giảng dạy. 


Kiêu-trần-như, Bại-để, Câu-lj là ba trong năm vị tỳ- 
kheo nghe bài pháp đầu tiên của đức Phật, trong đó ngài 
xiên dương Bốn Chân Lý Cao Quí. Họ trở thành những 
người theo ngài và về sau đạt quả vị a-la-hán. 


Kứm Thánh là đức Phật; tôm là các vị A-la-hán là những 
người hiện diện ở Vườn Nai khi Phật thuyết giảng lần đầu. 
Mặc dù có thể có vẻ là các vị A-la-hán là đối tượng của 
giáo lý của Phật, con mắt giác ngộ của Bồ-tát có thể thấy 
rằng ngài đang giảng Pháp Đại thừa theo đó. Sài Sơn Toàn 
Khánh (Shibayama Zenkei) bình rằng tất cả tùy thuộc 
người đang dùng tắm lưới: Nếu là tay đại thiện xảo, người 
ấy sẽ không kết thúc với những con tôm mà với những 
người đại giác ngộ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 





Thích-cq-máđu-nï 


66 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 67 


không có trí, 
cũng không có đắc, 


Lại dựng nhà trong nắm mộ. Rất nhiều người hiểu lầm 
những chữ này. Người chết mắt côn trùng từ cỗ quan tài 
dòm ra. Ông có thê hét hoàng tử Chang [?] vẽ trên giây ở 
đó đến khan tiếng, ông sẽ không có được một tiếng chíp 
của y. 


Lửa đen cháy sáng như ngọc huyền 

Làm cạn toàn bộ màu tự nhiên của 

trời đất mênh mông. 

Không thấy núi và sông trong gương tâm; 
Trăm triệu thế giới thông khô, không vì gì cả. 


CHÚ THÍCH: 


Ông có thể hét hoàng tử Chang đến khản tiếng. Đây chỉ 
câu chuyện về một hoàng tử tuyên bố với thuộc hạ rằng 
sau khi ông ta chết nếu họ bị nguy hiểm họ chỉ phải đi 
trước chân dung của ông ta và gọi tên ông ta, ông ta sẽ đến 
trợ giúp họ. Khi đất nước bị quân thù đe dọa, người dân đã 
làm như ông ta bảo, nhưng vô ích, nước nhà sớm rơi vào 
tay kẻ xâm lăng. Sài Sơn Toàn Khánh (Shibayama ZenkeI) 
bình răng ngay cả những người biết chân lý kỳ diệu Không 
có Trí tuệ, Không có Chứng đắc cũng không thể giải thích 
nó băng lời, người ta phải tự lãnh hội nó cho mình. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 68 


Lửa đen cháy sáng như ngọc huyền. Lửa đen, hầu như 
không thê phân biệt được, cháy và lan rộng với tôc độ rât 
nhanh, thiêu hủy mọi vật trên đường nó tiên tới. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 69 


Vì không có đắt nên ngài ấy là Bồ-tát y theo 
Bát-nhã Ba-la-mft-da, tâm không ngăn 
ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hai, 
xa la điện đảo mộng tưởng, đạt tới cứu 
cánh Niết-bàn. Chư Phật ba đời đều y theo 
Bát-nhã Ba-lad-mdtft-da được đạo quả vô 
thượng, chánh đẳng, chánh giác. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 





Bồ-tát 


70 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 71 


Vì không có đắc, 
nên ông ây là Bô-tát 


Hãy bỏ đi! Kẻ cắp kêu vô tội với tang vật trên tay. 

Hành động tùy theo hoàn cảnh đáp ứng chúng sinh ở 
bắt nơi nào có thể, ông ây vẫn không bao giờ lìa tòa Bồ-tát. 
Trừ phi ông rõ ràng về ba, tám và chín, ông sẽ có nhiều thứ 
để suy nghĩ khi ông chạm trán thế gian. 


Bồ-đề-tát-đỏa, Người Giác Ngộ, Đại Sĩ! 

Chữ Hán là “Chúng Sinh của Đại Tâm.” 

Vào Ba Đường, ông ấy mang đi nỗi khổ của 
chúng ta; 

Tự tại, hoan hỉ tiến hành qua mọi cõi; 

Nguyện không bao giờ chấp nhận quả đạo sơ sải 
thiên lệch 

Ông ấy theo đuôi giác ngộ thượng thừa trong khi 
độ người khác. 

Cái không mênh mông của hư không vô biên 

có thê ngừng hiện hữu, nhưng ô ông ây vẫn 

Thúc đầy bánh xe nguyện mãi mãi độ chúng sinh 
vô minh. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 72 
CHÚ THÍCH: 


Kẻ cắp kêu vô tội với tang vật trên tay. Bạch Ân nói 
cũng là để buông xả vô đắc vậy. 

Trừ phi ông mình bạch về ba, tám và chín... thế giới. 
Nói chung dường như các bậc hòa thượng đồng ý khi bình 
câu này (lấy từ một đối thoại Thiền) là nó xem thường cái 
hiểu của lý trí và chỉ có thể lãnh hội qua thiền quán, một 
trong những vị ấy cống hiến nhận xét triết học này: Ba, 
tám và chín cộng lại thành hai mươi; chữ Hán cho là con 
số hai mươi đôi khi được dùng vào chỗ chữ ziệm (nien), có 
nghĩa là ý nghĩ hay suy ng. 


Ba Đường là ba nẻo luân hôi: địa ngục, ngã quỉ, và súc 
sinh. 


y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa 


Ôi bị hóc cô trái lê! Ông ta đang khạc nó ra. Nếu ông có 
thây cái gì chịu đựng được rác ở băc Yuchou [?], nhưng sự 
địu dàng ở Chiangnan [?] thì rât khôn khô. 


Hãy nói răng ông thấy tham và sân nơi 

các A-la-hán, nhưng chớ 

nói chuyện vô nghĩa về các Bồ-tát y theo bát-nhã. 
Nếu ông thấy họ y theo bất cứ cái gì, 

Họ chẳng phải “vô ngạt,” mà họ bị xiềng xích. 
Bồ-tát và bát-nhã cốt yếu là giống nhau, 

Như những hạt chuỗi lăn trên chiếc mâm — 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 73 


đột ngột, sẵn sàng, không cắm ky. 

Ông ấy chẳng phải phàm cũng chăng phải thánh, 
không phải ngu cũng không phải trí. 

Tiếng kêu xấu hồ, khi ông vẽ rắn, thêm chân. 


CHÚ THÍCH: 


Tiếng kêu xấu hồ, khi ông vẽ rắn, thêm chân. “Chân” là 
sự tùy thuộc vào trí tuệ. 


tâm không bị ngăn ngại; 

vì tâm không bị ngăn ngại, 
nên không sợ hãi, 

xa hắn điên đảo mộng tưởng 


Đó chắng có gì là phi thường cả. Thần thông diệu dụng 
— chỉ là gánh củi hay xách nước. Ngâng đâu lên, tôi thây 
mặt trời lặn ngôi nhà cũ của tôi ở phía tây. 


Chăng phải tâm hay tánh Phật hay Niết-bàn, 
Cũng chăng phải Phật, Tổ hay bát-nhã; 
Mười thế giới đầy cái búa không lỗ nóng đỏ 
bất khả đắc 

Đập nát hư không thành thong dong vô biên. 


Vừa hé môi, liên thôt ra tiêng sư tử trâm hùng 
Đe dọa sự sông của thỏ, chôn, và lửng. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 74 


Như tắc kè mang màu sắc của bất cứ vật gì trước nó, 
Thay đôi tự do tùy theo hoàn cảnh trước mặt; 


Nghe vai trái của mẹ Lý đang đau, 

Ông ta đốt sắt nung đỏ chữa chân phải của 

bà Trương. 

Những ý nghĩ mê hoặc, sợ hãi, buồn rầu, và tất cả 
Như giọt nước rơi xuống cái mương không đáy. 


Phát cho Xích, Xích đã được mặc những bộ lông thú 


đẹp, 
Khi Lý chết, anh ta chỉ có cỗ quan tải tầm thường 
không có quách. 
Tiếng la hét đánh thức vị hòa thượng trong am đang 
ngủ trưa: 
Những cậu bé trong làng phá hàng rào và đánh cắp 
măng tre. 

CHÚ THÍCH: 


Mỗi bài kệ bốn câu là chìa khóa cho một trong bốn 
mệnh đê trong đoạn kinh này. 


Mười thế giới đây bao gồm Pháp giới trong toàn thể 
tính của nó: sáu cõi mê (địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, a-fu- 
la, người, và thần) và bốn cõi giác (Thanh văn, Độc giác 
Phật, Bỗ-tát, và Phật). 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 75 


Nghe vai trải của mẹ Lý đang đau chỉ một câu chuyện 
của Đạo giáo về mẹ Lý (Lý mẫu), một người đàn bà giàu 
có bị đau đớn ở vai trái, được bả ngoại họ Trương (Trương 
nãi nãi) đưa đến một Đạo sĩ chữa trị. Biết bệnh nhân của 
mình không thích chữa bằng cách đốt ngải cứu, ông ta 
chữa trị mẹ Lý bằng cách đốt ngải cứu trên chân phải của 
bà ngoại họ Trương. 


Phát cho Xích, Xích đã được mặc những bộ lông thú 
đẹp. Khi đệ tử của Không Tử tên là Xích (tức Tử Hoa), 
được bổ nhiệm đi sứ, Nhiễm Dư (bạn của Tử Hoa) yêu câu 
cấp dưỡng thóc hộ trợ cho mẹ của Xích. Không Tử bảo 
Nhiễm Dư cho bà một số lượng, nhưng thực tế Nhiễm Dư 
cho bà ta nhiều hơn. Khi Không Tử biết được điều đó, nói, 
“Khi anh Xích đi sứ, anh ta đã ngồi xe ngựa thanh lịch và 
mình mặc những bộ lông thú đẹp. Có câu nói, “Người 
Quân Tử giúp những người nghèo cần giúp, không làm cho 
người giảu giàu thêm.” ” (Theo sách Luận Ngữ của Khổng 
Tử). 


Khi Lý chết, anh ta chỉ có chiếc quan tài thường không 
có quách. Sau khi Nhan Hồi (Yen HuI) chết, cha của Nhan 
Hồi xin Không Tử chiếc xe của ngài để bán và mua quách 
bọc ngoài cho quan tải của con ông ta. Khổng Tử từ chối, 
bảo ông ta rằng khi con trai của mình là Lý (tự Bá Ngư) 
chết, quan tài của anh ta không có quách, cũng không từ bỏ 
chiếc xe để mua cho con, bởi vì mình [lúc ấy Không Tử là 
quan cấp đại phu] phải đi bộ là không hợp. (Theo sách 
Luận Ngữ của Không Từ). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 76 
và đạt tới cứu cánh Niêt-bàn. 


Đây là cái lỗ mà tất cả những người hành hương bước 
vào. Họ làm đây nó hết năm này đến năm khác. Ông ta lại 
đọn nhà đi mất với ma. Đó còn tệ hơn là đôi tất thối! 
Những người ngay thẳng trong xóm chúng tôi không phải 
như vậy: cha giâu bánh cho con, con giâu bánh cho cha. 


Tâm sinh tử nơi tất cả chúng sinh 

Như thể đó là Đại Niết-bàn của Phật. 

Con gà mái gỗ ngồi trên quan tài ấp trứng; 
Con ngựa cái hít gió nhẹ và phi nước kiệu 
về chuồng. 


CHÚ THÍCH: 


Những người gay thẳng trong xóm chúng tôi không 
như thế. Khi nghe nói về một người ở xóm láng giềng gọi 
là Công (K?ung) ngay thăng bởi vì ông ta làm nhân chứng 
chống lại cha mình khi cha ông ta ăn cắp cừu, Không Tử 
nói, “Trong xóm tôi, sự ngay thắng có hơi khác. Cha che 
chở cho con, con che chở cho cha.” Dạy người học về đạt 
Niết-bàn cứu cánh có thê làm hại họ. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 





Niễt-bàn 


77 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 78 


Chư Phật ba đời đều y theo 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa 


Giữ lại một người tốt như thế này chỉ là hạ thấp y 
xuống. Da trần và xương đều tốt như thực. Chúng có sự 
thanh lịch và duyên dáng tự nhiên. Không cần nhét chúng 
bằng sơn và phấn. Không có chỗ nảo lạnh trong cái nồi 
đang sôi. 


Bát-nhã làm cha chư Phật ba thời; 

Chư Phật ba giới diễn bày bát-nhã. 

Sự hỗ tương bắt tận của khách và chủ... 

Onsoro! 

Những con hạc kêu thét trong chiếc tô cũ bị gió đập. 


CHÚ THÍCH: 


Vì trí tuệ của Phật bao gồm tất cả, nên không có gì còn 
lại đê ngài tùy thuộc. 


Sự hỗ tương bất tận của khách và chú. Đây là một ấn dụ 
về sự tương liên vô tận hiện hữu giữa tất cả các pháp. Con 
mắt giác ngộ của Phật thấy mỗi pháp trong các pháp ấy là 
sự thị hiện của chân lý tối hậu. 


OØnsoro là một đà-la-n1, hay thần chú, được cho là chứa 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 





Bồ-đê 


79 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 80 


thần lực. Trong Phật giáo Mật tông người ta niệm các đà- 
la-ni đễ đạt sự hợp nhất với Phật. Ở đây Bạch Ấn dùng nó 
một cách tự do như một khăng định tự phát (và không thể 
dịch được) về chân lý bát-nhã tối hậu không thể diễn tả 
được. Một nhà bình luận gọi nó là tiếng nói của chư Phật 
quá khứ, hiện tại, và vị lai thuyết giảng và diễn bày bát- 
nhã. 


được đạo quả vô thượng, 
chánh đăng, chánh giác. 


Hãy thôi đóng định vào hư không đi! Một con bò đực 
thiến có thể sinh một con nghé con, nhưng không Phật nào 
giác ngộ do y theo bát-nhã. Vì sao? Bởi vì bát-nhã và giác 
ngộ vốn không-hai. Vả lại, nếu ngải còn có cái gì để được, 
ngài chăng phải là Phật. Ấy giống như một đại hỏa hoạn 
bừng cháy. Nếu đến quá gần, các Phật và Tổ đều bị cháy 
đến chết, giống như mọi người khác. 


Lũ rái cá sẽ bắt cá trên cây đã lâu trước khi 

Một vị Phật giác ngộ nhờ y cứ vào một cái gì đó; 
Và tuyên bố rằng Phật có một cái gì đó đề đạt! 

Kế tiếp nói với chúng ta về sự cực lạc vợ chồng của 
các A-la-hán. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 81 
CHÚ THÍCH: 


Kê tiêp nói với chúng ta VỀ sự cực vợ chồng của các - 
la-hán. A-la-hán là những người độc thân. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 82 


Nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-ấa là đại thân 
chủ, là đại mình chú, là vô thượng chú, là 
vô đăng đăng chủ, hay trừ được hết tháy 
khổ, chơn thật không dối. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 





Bồ-tát Quan Âm 


83 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 84 


Nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
là đại thân chú, 


Múc nước bán bên sông. Chớ lôi những cái bát sơn mài 
cũ nát đó ra đây! Sao chép một chữ ba lần và con quạ biến 
thành mô đất, rồi cuối cùng thành con ngựa [tam sao thất 
bản]. Ông ấy lại cô giấu chúng ta những món đồ xấu trong 
lòng bàn tay, giống như một ông chủ tiệm nhỏ tối tắm nào 
đó. Khi đi đêm, đừng dẫm lên bất cứ vật gì màu trắng; nếu 
không phải là nước, thường nó là cục đá. 


Hãy ấp ủ đại thần chú tự tánh của mình, 

Nó biến hòn sắt nóng thành đề-hô; 

Thiên đường, địa ngục, và thế giới ngay đây 
trên trái đất — 

Một bông tuyết biến vào trong lò lửa sáng ngời. 


CHÚ THÍCH: 


Chớ lôi những cải bát cơn mài cũ nát đó ra đây! Ö một 
thánh địa trên núi nào đó ở Trung Hoa, những cái bát sơn 
mài người ta dùng cho các nghi lễ Đạo giáo bị ném vào 
dòng suối chảy xiết. Lúc trôi đến ngôi làng trong thung 
lũng phía dưới, chúng bị dập hư đến nỗi hoàn toàn vô dụng 
đối với dân làng. 


Sao chép một chữ ba lân. Những chữ [Hán] chỉ “con 


quạ,” “ụ đất,” và “con ngựa” có hình dạng giông nhau. Khi 
các bản văn được sao chép rồi sao chép lại bằng tay, sao 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 85 


chép lại thường nhằm chữ này với chữ kia, đôi khi thay đổi 
hoàn toàn nguyên nghĩa của bản văn [tam sao thất bản]. 
Sau khi giải thích tất cả, Bồ-tát Quán Tự Tại kết thúc với 
điều hoàn toàn khác hắn với những gì ngài đã định nói. Tốt 
hơn ngài không nói gì cả. 


Khi đi đêm, đừng dẫm lên bất cứ vật gì màu trắng. Di 
chuyên trong đêm tối (tượng trưng cho tánh không), ông ở 
trong cõi “không một vật hiện hữu,” [vô nhất vật], như thế 
bất cứ vật gì ông thấy cũng chỉ là ảo ảnh. Đừng chú ý đến 
nó, nó chỉ có hại cho ông thôi. 


Hãy ấp ủ đại thân chú tự tánh của mình. Khi ông lãnh 
hội bát-nhã bên trong ông qua kinh nghiệm được biết như 
là thấy tánh (kensho: kiến tánh), tất cả những khổ não 
chúng gây ra biến thành tự tại và an lạc viên mãn. 


là đại minh chú, 


Đừng nói “đại minh chú”! Hãy bẻ gãy cây gậy thô, 
không hình dáng và những khoảng rộng Bản Xứ Đen 
Ngòm vươn ra mọi phía của trái đất rộng lớn. Trời và đất 
mất tất cả sắc tướng. Mặt trời và mặt trăng nuốt chửng toàn 
bộ ánh sáng của chúng. Mực đen đỗ vào cái nghiêng sơn 
mài đen. 


Đại minh chú, tròn đầy nơi mọi chúng sinh, 
Phóng tịch quang qua đôi và sông thê gian. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 86 


Biên lớn mênh mông ngăn cách tội lỗi tuôi già 
của chúng ta biên mât 
Như bọt nước trên sóng, như tia nháng nơi mắt. 


CHÚ THÍCH: 


Cây gậy thô, không hình dáng là ân dụ tự ngã trong 
trạng thái tự nhiên của nó. Bạch Ấn bảo người học quên đi 
những chữ như “đại minh chú” và tập trung vào việc khẩn 
cấp là nhận ra đại minh chú (bát-nhã) trong tự thể. Làm 
như vậy, tự ngã và mọi vật trong vũ trụ sẽ bị hủy diệt và 
chúng sẽ thấy chính mình trong sự tối đen hoản toàn của 
cảnh giới giác ngộ vô phân biệt — nơi không một vật hiện 
hữu [vô nhất vật]. 


là vô thượng chú, 


Quanh dưới các ngón chân của ông thì thế nào? Hãy 
mang cho tôi vó hạ chú! Tiếng mưa rơi đập trên lá thu rụng 
đang nức nở đến tận hồn, nhưng chúng làm sao có thê sánh 
VỚI Sự giàu sang huy hoàng và thâm mật của mây hoàng 
hôn phóng ánh sáng rực rỡ qua những cánh đồng lúa vàng? 


Cái đẹp nhất, cái cao quí nhất, cái tốt nhất, 
Làm say mê ngay cả Thích-ca và Di-lặc. 
Dù tất cả có nó nơi mình ngay từ đầu, 

Mỗi mỗi phải chết và lại tái sinh. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 87 
CHÚ THÍCH: 


Tiếng mưa rơi... lúa vàng. Cảnh thu u sầu miêu tả trong 
bài thứ nhất trong hai bài kệ này gợi lên sự vô thường của 
cuộc đời; bài thứ hai gợi lên niềm vui chân thật và tính huy 
hoàng tròn đầy Của Sự sống, mà chỉ biết được bằng cách 
tiến sang bên kia nhận thức về vô thường và sự chết (Tánh 
Không) vào cảnh giới giác ngộ của bát-nhã vô thượng (vô 
thượng chú). Dòng cuối cùng trong bài kệ của Bạch Ấn, 
“Mỗi mỗi phải chết và lại tái sinh,” lặp lại ý này. Trong 
văn học Thiền, chữ “thâm mật” thường chuyên vận ý niệm 
nhất thể hơn là sự gần gũi. 


là vô đăng đăng chú, 


Nhảm nhí — Nhdm nhí. Toàn bộ cuộc nói chuyện này 
khiến cho hai cây cọc xuất hiện. Chuyện gì xảy ra cho cây 
cọc đơn độc? Nó ở đâu? Ai nói, “Không có bình đẳng ở 
bất cứ nơi nào trên, dưới, hay bốn phương?” Hãy phá vỡ 
nó đi! Hãy đáp nát nó thành những mảnh vụn! Bao nhiêu 
lần cái khoan cũ Đức Vân (Teyun) leo xuống đỉnh Diệu 
Phong và thuê ông thánh già ngu ngốc giúp ông ta lấp đầy 
cái giễng bằng tuyết. 


Mùa đông vừa qua mai lạnh cóng. 

Mưa đập. Hoa bung! 

Bóng nó do ánh trăng nhợt nhạt phóng xuống, 
Mùi hương thơm dịu bồng bênh trên gió 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 88 


xuân êm nhẹ 

Hôm qua ngươi chỉ là cái cây tuyết phủ, 
Hôm nay cành của ngươi đính sao hoal 
Ôi lạnh và khổ gì ngươi đã chịu, 

HỡI nữ hoàng đáng kính xứ hoa? 


CHÚ THÍCH: 


Đức Vân là vị Bồ-tát xuất hiện trong kinh Hoa Nghiêm 
và sau này trong văn học Thiền của Trung Hoa và Nhật 
Bản. Với tất cả những góc cạnh thô nhám của mình đã 
được mài giũa trơn tru qua những năm làm việc không 
ngừng, Đức Vân xuất hiện trước con mắt của người không 
giác ngộ không hơn gì một ông lão nhàn cư. Nhưng chỉ 
người nào từ bi và cam kết thâm sâu, đã đạt đến những độ 
cao giác ngộ không thể nói được (Diệu Phong), có khả 
năng trở lại thế gian và dấn thân vào hoạt động “ngu 
ngốc,” vô mục đích (lấp đầy giếng bằng tuyết) là: hiến 
mình cho việc làm vô tận trợ giúp những người khác đạt 
giác ngộ. Bạch Ấn trách Bồ-tát Quán Tự Tại vì cỗ làm 
giảm thiểu bát-nhã ba-la-mật-đa đến mức của phân biệt 
thường tình. Như bài kệ của Bạch Ấn ám chỉ, chỉ có thê 
lãnh hội nó, và thưởng thức những quả kỳ diệu của nó, qua 
những năm cần mẫn tu luyện. 


hay trừ được hết thảy khổ, 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 89 


Ngắt một củ hoa súng và tìm ruột của nó. Cạo một cây 
tre vuông làm nó tròn. Rút những lăn chỉ của một tắm thảm 
Ba-tư. Chín lần chín bây giờ và luôn luôn là tám mươi 
mốt. Mười chín và hăm chín gặp nhau, nhưng không cái 
nào công hiến một tay. 


Khi ông vượt qua sự trắc nghiệm về tâm và không 
Các urẩn và đại của ông tức khắc trở thành tro; 
Trời và đất là bàn ghế cũ gãy đồ; 

Phật giới và ma giới nỗ tung vào quên lãng. 

Con chim vàng cười khúc khích những căng thắng 
xuất thần của “Tuyết Trắng,” 

Con rùa đen khó nhọc leo lên ngọn hải đăng, 
thanh kiếm trong dây đai. 

Kẻ nào muốn nhập vào tam-mụi của họ 

Phải chuẩn bị đồ những dòng sông mồ hôi có hình 
hạt chuỗi trăng. 


CHÚ THÍCH: 


Củ hoa súng không có ruột thật; nó /2 những cái chồi 
tạo thành. 


Bồ-tát Quán Tự Tại nói Niết-bàn đạt được bằng cách 
loại bỏ đau khô. Bạch Ấn nói cô làm như thế thì giống như 
ném đứa bé vào thùng nước tắm, y như đau khô và niết- 
bàn không thê phân ly. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 90 
chơn thật không dối. 


Nói láo! Ông ấy đang nói láo ngay nơi hàm răng đó. 
Mũi tên đã bay đi vùng bờ biển Trung Hoa. Ông XOa CÙI 
chỏ với ông ấy suốt ngày dài. Làm sao ông giống ông ấy? 


Yến Tử nước Tề (Ch'i) giết chết ba người gan dạ 
Tướng Chiang Tứ Xuyên khuất phục hai tướng 
dũng cảm. 

Giả tiếng gà gáy khiến cho cọp dữ lẫn trốn; 

Treo đầu dê bán thịt chó. 

Người chỉ con nai xem ai khuất phục; 

Đào Chu đưa mỹ nhân nước Việt đến chỗ chết; 
Chihsin tự đầu hàng với nhà cai trị đất Chu. 
Người đàn ông ngủ dưới gầm cầu, ăn than; 

Cô gái khóc ở giếng vì cái kẹp tóc mà nàng ném 
xuống đó. 

Xác chết của ông vua tìm đường vào lô cá chín; 
Chiếc răng mẻ của cha cắn đứt lỗ tai con. 

Ban ngày đốt đường sạn đạo dọc theo vách núi, 
Ban đêm vượt qua bến Trần Thường (Ch'ents°ang). 
Nếu ông nhìn thấu tâm điểm những cái này, 

Một thước thép phản chiếu như giá lạnh 

trong vỏ bọc. 


CHÚ THÍCH: 


Mỗi dòng {rong mười bốn dòng của bài kệ ám chỉ một 
hôi theo truyên kỳ hay lịch sử Trung Hoa. Sự giả tạo hay 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 91 


lừa dối đóng vai trò trung tâm trong mỗi hồi, dù đa số 
trong các trường hợp nó được sự trung thành và lòng sùng 
mộ cho dấu hiệu. Bạch Ấn tùy tiện ám chỉ các phương 
pháp thường làm sai lạc và xúc phạm mà các Thiền sư 
dùng khi họ cố gắng đẩy người học qua ngưỡng cửa vào 
giác ngộ. 


Yến Tử (Master Yen) là tế tướng của nước Tè (Chi). 
Ông ta lập mưu loại bỏ ba cận thần trung thành mà sự 
ngang bướng và tự cho mình là chính đáng của họ là 
nguyên nhân của sự bất ôn không ngừng. Gọi họ đến, ông 
ta tặng họ hai trái đào, nhưng không người nào chấp nhận 
một trái nếu đó có nghĩa là phủ nhận nhau. Họ hoãn lui 
hoãn tới cho đến cuối cùng, để giải quyết tình trạng lưỡng 
nan, một người trong bọn họ tự tử. Những người kia, 
không làm được, cũng tự tử như vậy. 


Được các tướng Chunghui [?] và Tengai [?] lãnh đạo, 
quân Ngụy (Wei) lao vào tấn công bất ngờ nước Thục 
(Shu) [Szechwan: Tứ Xuyên], và bất chấp những nỗ lực 
dũng cảm của Tướng Chiang [?] xảo trá, đã khuất phục 
được các lực lượng của Thục. Vua Thục đầu hàng, và 
Chiang cũng bị bắt. Biết khả năng của Chiang, Chunghui 
cho ông ta làm cố vấn. Khi Tengai được vinh thăng vì 
những công lao của ông ta, Chiang cảm thấy sự bất mãn 
sâu xa của Chunghui đã thuyết phục ông ta vu cáo địch thủ 
với vua Ngụy (Wei). Vua Ngụy tin những điều đó và bỏ tù 
Tengai. Biết được răng Chunghui có tham vọng muốn trở 
thành người cai trị đất Thục, Chiang xúi giục ông ta khởi 
loạn. Trong khi bảo đảm các trận đánh giữa vua Ngụy và 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 92 


các lực lượng phản loạn, Chiang giết Tengai trong ngục, và 
sau đó cả hai, ông ta và Chunghui, biến mất vì phiến quân 
thua. Mặc dù không thể đánh bại Ngụy với tư cách là tư 
lệnh các lực lượng của Thục, như vậy Chiang cũng đã đưa 
hai viên tướng dũng cảm đến cái chết. 


Vì các chính sách xâm lược của mình, Tần (Ch'in) sợ 
các nước láng giềng như là miền đất của những con cọp 
dữ. Hoàng để nhà Tần, sau khi mời người khôn ngoan và 
can đảm là Mạnh Thường Quân (Meng Changchun) phục 
vụ triều đình, quyết định mình không thể tin tưởng ông ta, 
và sẽ hành quyết ông ta nếu Mạnh không hối lộ sủng thần 
của nhà vua để nói giúp bằng danh nghĩa của mình với lời 
hứa tặng chiếc áo quí bằng lông chồn trắng. Mạnh đã trình 
chiếc áo nảy lên nhà vua khi ông ta đến và bây giờ buộc 
phải ăn cắp nó trở lại và tặng nó cho vị phu nhân. Được 
cho phép ra đi, Mạnh khởi hành ngay trước khi vụ trộm có 
thê bị khám phá, đến biên giới lúc giữa đêm, với người của 
nhà vua đuổi gấp. Cửa ải không mở cho đến khi gà gáy lần 
đầu tiên, vì thế một trong những người theo Mạnh giỏi bắt 
chước tiếng chim kêu tạo ra âm thanh giống như tiếng gà 
trống gáy, và Mạnh có thể trốn thoát an toàn. 


Dòng thứ năm ám chỉ vị hoạn quan tế tướng quyên lực, 
Triệu Cao (Chaokao). Biết ý xấu mà một vài người viên 
chức của mình làm phiền, Triệu Cao quyết định thử lòng 
trung thành của họ. Ông ta trình lên nhà vua một con nai 
và bảo rằng nó là con ngựa. Nhà vua chỉ cười, nhưng Triệu 
Cao khăng khăng nó là con ngựa và yêu cầu các quan nói 
ra họ nghĩ nó là con gì. Một vài người đồng ý nó là con 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 93 


ngựa, một vài người 1m lặng, và một ít người nói nó là con 
nai. Triệu Cao thăng chức những người đông ý với mình 
và trừng phạt những người kia. 


Một kế mẫu, muốn loại bỏ người con trai ưu ái của 
chồng, bắt một con ong lớn, rút bỏ cái vòi chích của nó, và 
đặt con ong trên mép áo của bà ta, biết rằng chồng. mình 
đang nhìn từ đàng xa. Thấy con ong, người con trai cô phủi 
nó đi. Cha anh ta, nghĩ anh ta đang làm điều bất chính với 
người mẹ kế, giận dữ mắng nhiếc anh ta. Những phản đối 
VÌ vô tỘI của người con đều vô ích, và cuối cùng anh ta 
phải tự tử. 


Đào Chu (Tao Chu) là biệt hiệu của vị tế tướng nổi 
danh Phạm Lãi (Fanli). Khi nước Việt (Yueh) bị vua Ngô 
(Wu) đánh bại, các lực lượng của nước Việt đều bị bắt và 
giết chết. Vua Việt van xin lòng nhân từ, và mặc dù có sự 
cảnh báo của các quan cô vấn rằng ông ta có thê là mỗi 
nguy về sau, vua Ngô đã tha mạng cho ông ta. Vua Việt 
cuối cùng đã thuyết phục được vua Ngô về mối lo ngại và 
được cho phép trở về nước. Vua Việt trung thành phục vụ 
những lợi ích của nước Ngô và thường gửi những cống vật. 
Vua Ngô yên tâm, và tự buông mình vào cuộc sống suy 
đổi. Nhà vua bảo vua Việt gửi cho năm mươi mỹ nữ vào 
hoàng cung của mình, trong bọn họ có Tây Thị (Hsishi) 
(người đàn bà nước Việt), một trong những người đẹp nồi 
danh của lịch sử Trung Hoa. Vua Ngô dành hết thời gian 
của mình cho Tây Thi, chênh mảng việc triều chính, rơi 
Vảo Suy đồi. Đào Chu, một cận thần trung thành của vua 
Việt, lúc ấy thuyết phục vua Việt rằng thời gian đã chín 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 94 


muỗi để trả thù lần trước bị đánh bại. Các lực lượng của 
Việt diễn hành và đánh bại Ngô một cách tiện lợi. Vua 
Việt lấy Tây Thi làm thiếp, bất chấp những tâm gương mà 
Đào Chu kể ra về những người đàn bà đẹp đã làm nước 
diệt vong. Trên đường trở vê nước Việt, ở một địa điểm 
gọi là Thạch Hồ, Đào Chu đặt Tây Thi lên một chiếc 
thuyền, và đưa nàng đến giữa hô, giải thích rằng vì nước 
mình sẽ giết nàng. Trước khi Đào Chu có thể giết nàng, 
Tây Thi tự ném mình xuống nước và chết đuối. 


Khi vị hoàng đề thứ nhất của nhà Hán bị các lực lượng 
của nhà Chu (Chu) vây hăm và không có hy vọng trốn 
thoát, một vị tướng quân tên là Chihsin [?] nói vua Chu 
răng vua của ông ta đã quyết định đầu hàng và sẽ tiễn hành 
đến các dinh trại qua các cửa phía đông của thành. Binh sĩ 
nhà Chu tập hợp ở các cửa thành để nhìn thấy hoàng đế, 
nhưng Chihsin ngồi trong kiệu che kín, cho phép ông ta 
chạy thoát từ các cửa phía tây. Khi vua Chu khám phá ra 
mưu kế ấy đã cho thiêu Chihsin trên giàn hỏa. 


Người đàn ông ngủ dưới gầm cầu là Dự Nhượng 
(Yuyang). Ông ta làm bồi thần cho Phạm Trung Hàng (Fan 
Chunghang), nhưng không được chủ nhân đánh giá cao, vì 
thế khi Phạm bị Trí Bá (Chihpo) lật đỗ, Dự Nhượng hiến 
mình phục vụ Trí Bá. Trí Bá thích Dự Nhượng và ông ta 
trở thành người hầu cận thân tín. Khi Trí Bá bị Tương Tử 
(Hsiangtzu), người trị vì nước Triệu (Chao), giết, Dự 
Nhượng có gắng hết lần này đến lần khác, trả thủ đến chết 
mà không thành công. Cuối cùng, nuốt than và trét sơn mài 
lên mình để ngụy trang như một người cùi, ông ta ở cùng 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 95 


chỗ với những kẻ ngoài lề xã hội dưới gầm câu và chờ 
ngày Tương Tử đi qua cầu. Nhưng cuối cùng khi Tương 
Tử đến, con ngựa của Tương Tử cảm thấy sự hiện diện của 
Dự Nhượng, khi đến gần cầu nó không chịu đi qua. Dự 
Nhượng, bị khám phá ra đang nằm đợi, bị tũm lấy. Tương 
Tử hỏi ông ta tại sao phục vụ cho kẻ ám sát người chủ đầu 
tiên của mình, bây giờ ông ta vẫn ôm lòng thù hận mãnh 
liệt như vậy. Dự Nhượng đáp rằng trong khi người chủ đầu 
tiên đã đối xử mình như một người tầm thường, Trí Bá 
luôn luôn đối xử ông ta bằng danh dự, và ông ta muốn đáp 
lại cùng cách ấy. Dự Nhượng cầu xin Tương Tử cho mình 
một mảnh vải áo như thế ông ta có thể hoàn thành lời thể 
của mình trước khi bị hành quyết. Khi được đưa cho cái áo 
khoát của Tương Tử, Dự Nhượng lấy kiếm đâm vào cái áo 
ba lần, nói, “Tôi sẽ trình lại việc này cho Trí Bá khi tôi gặp 
ngài ấy ở thế giới bên kia.” Rồi ông ta ngã vào thanh kiếm 
của mình và chết. 


Houpai [?], kẻ trộm nổi tiếng, thấy cô gái trẻ đang buồn 
bã khóc bên một cái giếng khi anh ta đang trốn với những 
vật có giá trị đầy trên tay và dừng lại hỏi có chuyện gì 
không đúng. Cô gái bảo anh ta răng cô đã đánh rơi cái kẹp 
tóc quí xuông giêng và chắc chắn bị phạt khi về nhà. Cảm 
thấy tiếc cho cô, Houpai cởi quần áo và leo xuống tìm cái 
kẹp tóc. Nhưng trong khi Houpai xuống giếng, cô gái, thực 
ra là Houhei [?], một kẻ trộm nôi tiếng khác, cũng đã trốn 
với những đồ đã ăn cắp được và quần áo của Houpai. 


Triệu Cao (Chaokao), quan tê tướng tàn bạo đã xuât 
hiện trước kia trong câu chuyện vê con ngựa và con nai, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 96 


tháp tùng vua nước Tần (Ch'in) đi săn thú xa kinh đô khi 
nhà vua chết một cách đột ngột. Muốn kiểm soát cuộc lựa 
chọn vị vua kế vị, Triệu Cao giữ bí mật cái chết của nhà 
vua và đem thi hài của vua về kinh đô trong một chiếc kiệu 
làm như vua còn sống. Sợ rằng mùi thối của tử thi có thể 
gây chú ý trên đường dài, ông ta dùng một lượng lớn cá 
khô đặt chung quanh cái xác để ngụy trang mùi thối. Chiến 
lược của ông ta có hiệu quả, và vua mới chỉ định ông ta 
làm thừa tướng. 


Một người con trai cả ở phía tây Trung Hoa đánh cha 
của anh ta và làm gãy hai chiếc răng của cha. Người cha, 
nổi giận vì hành động bất hiếu này, quyết định truy tố 
người con. Hình phạt, nếu có tội, là chết. Người con, tìm 
lời khuyên của một người quen khôn lanh, sau một lúc suy 
nghĩ, ông ta bỗng nhiên đánh vào tai người con. Ông. ta bảo 
rằng khi anh ta bị gọi đến trước quan tòa và yêu câu giải 
thích hành động của mình, anh ta nên nói rằng răng của 
cha bị gãy là do cắn vào tai con trong cơn giận dữ. Dùng 
kế này, người con trốn được sự hành hình. Tuy nhiên trên 
đường về nhà, anh ta bị sét đánh chết. 


Hai dòng kế (Ban ngày đốt và ban đêm vượt qua bến) 
[Minh tu sạn đạo, ám độ Trần thường] chỉ âm mưu lúc bắt 
đầu của triều đại nhà Hán. Hạng Vũ (Hsiangyu), sau khi 
lãnh đạo một cuộc phiến loạn chống lại vua Tần đã xuất 
hiện như là lực lượng có quyên lực nhất trong nước. Ông ta 
tự tuyên bố mình là vua của nhà Tây Chu và chỉ định Lưu 
Bang (Liupang) làm người cai trị đất Hán. Biết Lưu Bang 
có tham vọng lớn, và cảm thấy bất an khi có Lưu Bang ở 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 97 


gần mình, Hạng Vũ phái Lưu Bang đi đến đât Thục ở miền 
tây xa xôi. Chỉ trong trường hợp ông ta tiếp tục giữ quân 
đội của mình săn sàng chiến đấu. Trương Lương (Chang- 
liang), một cận thần của Hạng Vũ, đang bí mật làm việc 
cho Lưu Bang, khẳng định với Hạng Vũ rằng Lưu Bang 
không còn là môi đe dọa nữa. Trương Lương khuyên Hạng 
Vũ kiểm tra hai lần cho chắc con đường trồng văng mà 
Lưu Bang sẽ đi qua đã bị ông ta tấn công đốt cháy và trở 
thành không thể đi qua được. Khi đối thủ của mình đã bị 
nhốt một cách có hiệu quả bên trong vùng biên giới núi 
non hiểm trở của đất Thục, Hạng Vũ cuối cùng cảm thấy 
an toàn. Rồi Trương Lương gửi lời đến Lưu Bang rằng thời 
cơ tấn công đã ở trong tay. Lưu Bang, dùng con đường bí 
mật qua sông ở một nơi gọi là Trần Thường, tiêu diệt các 
đoàn quân của Hạng Vũ và tiếp tục lập nên để quốc nhà 
Hán. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 98 


Vì vậy nói Chủ Bát-nhã Ba-la-mát-đa, liên nói 
Chu răng: "Yêt-đê, Yết- để, Ba-la-yêt-đê, Ba- 
la-tăng-yết- đề, Bó- đê Tát-bda-ha!” 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 





99 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 100 
Vì vậy nói chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 


Ôi, ông đã làm gì cho đến bây giờ! Ấy giống như bảo 
người phản: đối việc uống rượu cưỡng bức đồ rượu vào cô 
họng ông. Ông không có được vị thật của rượu đồ vào hết 
ly này đến ly khác. Không thê trở về trọn mười năm, ông 
quên mắt con đường đã đến. 


Ông ta đã giảng một lần, bây giờ ông ta lại chạy 
nhanh! 

Tuyết mảnh mảnh tích tụ trên tuyết mảnh mảnh. 
Không chỗ nào ông có thê che giấu hay chạy trốn, 
Vậy thì rượu ấy cho ai? Tất cả chúng ta đã say đến 
tận mang tai. 


CHÚ THÍCH: 


Không thể trở về trọn mười năm, ông quên mất con 
đường đã đến. Dòng này là một câu từ thơ của Hàn San 
(Hanshan). Sau mười năm tu tập, giác ngộ thâm sâu cho 
đến khi trở thành không còn dấu vết hay mùi của giác ngộ. 
Một nhà bình luận công hiến nhiều chi tiết hơn: Mười năm 
tiêu biểu cho mười thế giới, hay cõi, của chúng sinh (vũ 
trụ); tách rời mình khỏi các cõi nảy là trở thành Phật, 
không còn bị nghiệp lực của mười thế giới ảnh hưởng nữa. 
Đây là nghĩa thật của ba-la-mát-đa. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 101 
liên nói chú răng: 


Ông ta vẫn còn ở đó với nó! Lặp đi lặp lại mãi! và 
những khúc ca của các tiều phu thì thế nào? Những câu hò 
của ngư phủ thì sao? Chúng vào ở chỗ nào? Họa mi chíu 
chít và chim én líu lo thì thế nào? Khi ông vào nước, đừng 
là những bọt bóng lựa chọn từ các làn sóng. 


Những cánh đồng nghẹt cỏ trong những luống cày 
bảy chữ, 

Những lâu đài băng lời trong những dòng năm 
[chữ], 

Không phải để cho mắt của những lão hòa thượng 
sắt đá, 

Tôi viết cho các ông, những ông tăng lạnh và đói ở 
trong am; 

Vì trừ phi các ông tìm được Đạo, và có thể tự 
chuyên hóa, 

Các ông còn sập bẫy và mắc kẹt cái trong hố không 
đáy. 

Đừng cố bảo tôi những bài kệ của tôi quá khó, 

Hãy đối diện đi: vấn đề là tình trạng các ông không 
có mắt. 

Khi ông gặp một chữ mà ông không hiểu, hãy nhanh 
chóng 

Cắn nó tức thì! Hãy nhai nó ngay nơi tủy sống! 

Một khi ông ướt đẫm đến xương mồ hôi lạnh chết 
người 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 102 


Tất cả những công án mà Thiền có, bị giựt mạnh, rễ 
và thân. 

Với nhọc phiên, tôi cũng đã một lần thoáng thấy bờ 
mép, 

Đập vỡ cái Cân cân bằng cán cân mù. 

Một khi cái dụng cụ vô tri ẫy bị tan tành tốt, 

Ông đầy ác liệt và can đảm của loài sư tử. 

Thiền được phước bằng năng lực mang đến điều 
này, 

Sao không dùng nó và qui về toàn bích? 

Người ngày nay quay bỏ Thiền tựa như đồ dơ bắn, 
Ai ở đó tiếp tục mạch sống trí tuệ? 

Ta không chỉ là ông lão thích làm thơ, 

Ta muốn phấn khích những người cầu đạo, bất kế họ 
ở nơi đâu. 

Bậc thượng nhân biết tức khắc mũi tên bay phương 
nào, 

Những người khác chỉ phê bình vần và điệu. 


Tư Mã đời Tống là chân hoàng tử giữa loài người, 
Xấu hồ thay những con mắt giá trị như thế vẫn còn 
chưa mở. 

Bắt cứ khi nào đọc những công án khó vượt qua, 
Ông ấy nói đó là những câu đồ làm phiền những ông 
tăng trẻ; 

Đối với những tội ác nghiêm trọng nhất người ta 
phải luôn luôn ăn năn sám hối. 

Phi báng Pháp chắc chăn không phải là một tội nhỏ! 
Những đám đông đê tiện này rất nhiều trên thế gian, 
Phong cảnh Thiền có sự khô cẳn ở bên kia tin tưởng, 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 103 


Một khi ông lãnh ngộ được tâm Phật Tổ 

Làm sao ông có thể vẫn mù được với lời của họ? 
Để quyết định sự chứng đắc của ông đích thực 

như thế nào, 

Lời của các Tổ sư giống như gương sáng. 

Sự tu Thiền ngày nay tất cả chỉ là cả quyết và 

hời hợt, 

Họ theo lời của người khác, hay vọng tưởng 

của mình. 

Khi nghe nói và học sách vở làm thỏa mãn 

nhu cầu của họ, 

Những khu vườn Tổ vẫn còn cách xa triệu dặm. 

Tôi khẩn cầu các ông những bậc đại nhân, hãy quên 
đi phúc lợi của riêng mình! 

Hãy làm cho hoa Thiền năm cánh nở ra một lần nữa! 


CHÚ THÍCH: 


Những câu ca của tiểu phu thì thế nào? Những câu hò 
của ngư phủ thì sao? Đôi với con mắt giác ngộ thì tất cả sự 
vật đang thuyết giảng chú bát-nhã kỳ diệu. Tạo ra những 
phân biệt Bồ-tát Quán Tự Tại chỉ tạo ra nhân mê hoặc. 


Cái Cân cân bằng cán cân mù là một cái cân không có 
khắc dấu hay chia độ trên cán cân thăng bằng. Nó là biểu 
tượng cho tâm hay tự ngã, nguồn gốc của vô minh, không 
có khả năng đo lường chính xác song những người không 
giác ngộ lấy nó làm căn bản cho những phân biệt của họ. Ở 
đây, nó có thê ám chỉ cái tâm đã đả thông vào thế giới tánh 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 104 


không vô phân biệt mà bây giờ cũng phải siêu việt thế giới 
ây. 


Tự Mã (Ssuma) đời Tổng (Sung) là chân hoàng tử giữa 
loài người. Học giả Không gáo nỗi tiếng ở thế kỷ thứ mười 
một, Tư Mã Quang (Ssuma Kuang), thực tế không phải là 
người chống đối Phật giáo. Bạch Ấn phê bình ông ta vì sự 
hướng dẫn sai do hiểu lầm hay trình bảy sai lạc giáo lý 
Thiền trong các bài viết của ông ta. 


Hoa Thiên năm cánh ám chỉ năm tông phái đã xuất hiện 
trong thời đại Hoàng Kim ở triêu đại nhà Đường. 


"Vết-đé, Vết- để, Ba-la-yết-đé, 
Ba-la-tăng-yêt- đê, Bô- đề Tát-bà-ha!" 


Phục vụ Người Quân Tử thì dễ. Làm ông ta hài lòng, là 
việc không thể. Một mảnh ráng đỏ xoay vòng giương cánh 
cùng với con hải âu trắng cô đơn; nước thu cùng một màu 
với bầu trời thu xa. Cơn mưa giật quét bầu trời, từ xóm 
nam sang xóm bắc. Cô dâu mới mang cơm trưa cho mẹ 
chồng ở ngoài đồng. Đứa cháu trai được miệng bà mớm 
từng miếng nhỏ. 


Giờ là giữa đông, năm Diên Hưởng thứ nhất, 
Học nhân của tôi tụ tập, khắc những lời này 
lên gỗ (mỗi chữ mười quan tiền, 

hơn hai ngàn tất cả!), họ muốn 

bảo tồn những lời bập bẹ trong mộng của tôi. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 105 


Tôi đã thêm vào bài kệ cuôi cùng này cho họ, 
Tỏ lòng biệt ơn đôi sự tử tê của họ. 


Các bài kệ của tôi đã xong, tôi vỗ tay nguyện: 

Dù hư không có đoạn, nhưng thệ nguyện của tôi 

vô cùng; 

Bất cứ công đức nảo sự tán thán bát-nhã này có thê 
mang lại, tôi chuyên 

Đến những người khác, hướng họ đến cõi chân như, 
Ký thác mình cho chư Phật ba giới. 

Cho chư Tổ và thánh hiền trong tất cả mười phương, 
Cho mọi thiên, long, và thần hộ Pháp, 

Và các thần ở Đất Cây Dâu Tắm; 

Tôi nguyện rằng tất cả huynh đệ sông với tôi ở đây, 
Quyết tâm của họ vững chắc, tâm của họ kim cương 
kiên có; 

Sẽ di chưySñ mau lẹ, phá vỡ qua bên kia rào cản, 
Với viên ngọc giới luật mãi tròn và sáng 

Trong tâm, quét sạch qui mê hoặc mọi thứ, 

Và lợi ích không ngừng quân sinh đau khổ vô biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 106 





Bạch Ấn - Chân dung tự họa 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 107 


CHÚ THÍCH: 


_ Yết-đề, Yết- đê, Ba-la-yết-đề, Ba-la-tăng-yết- đề, 
Bô- đê Tát-bà-ha! 


Kinh kết thúc với thần chú này, được D. T. Suzuki 
miêu tả như là một xác định tự phát của giác ngộ xuất hiện 
từ nội thể của Bồ-tát Quán Tự Tại. Cách dịch thông thường 
là “Ôi Bát-nhã, đi qua, đi qua, đi qua đến bờ bên kia, đặt 
chân xuống bờ bên kia!” dù Thiên Quế Truyền Tôn 
(Tenkei Denson), một sư Tào Động thế kỷ mười bảy, chỉ 
ra rằng “bất cứ cố găng áp dụng lý luận hay luận lý học 
nào ở đây cũng sẽ biến thần chú thành tử ngữ vô sinh khí.” 


Phục vụ Người Quân Tử thì dễ. Làm ông ta hài lòng, là 
việc không thể. Bạch Ân tham chiếu câu nói này từ sách 
Luận Ngữ của Không Tứ với Bồ-tát hay Thiền sư, bởi vì 
ông ta đối xử người ta bằng bi tâm theo khả năng của họ, 
là dễ phục vụ, nhưng bởi vì ông ta hoàn toàn không thiên 
lệch, không thể làm hài lòng được, trừ phi bạn hợp với 
Đạo. 


Một mảnh ráng đỏ xoay vòng giương cánh cùng với con 
hải âu trắng cô đơn; nước thu cùng một màu với bắu trời 
thu xa. (Nguyên Hán văn đọc: Lạc hà dữ cô vụ tề phi, Thu 
thủy cộng trường thiên nhất sắc). Các nhà bình luận 
dường như đồng ý rằng Bạch Ấn dùng những dòng này của 
nhà thơ Vương Bột (Wang Po) đời Đường biểu hiện sự 
liên hệ mật chú cuối cùng này có với phần kinh hiển giáo 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 108 


mà Quan Âm đã thuyết trước kia: chúng khác nhau nhưng 
chúng là một, môi liên hệ tiêp tục với “luận lý học” của 
các kinh Bát-nhã. 


Cơn mưa giật quét bầu trời, từ xóm nam đến xóm bắc. 
Cô dâu mới đem cơn trưa cho mẹ chông ở ngoài đồng. 
Đứa chắu trai được miệng bà mớm từng miếng nhỏ. Đây là 
lời dẫn từ nhà thơ cư sĩ Thiền Hoàng Đình Kiên (Huang 
Tingchien) đời nhà Tống được Bạch Ân dùng diễn đạt thực 
tại kỳ diệu hằng ngày của Đá/-nhã ba-la-mật-đa. Sugawara 
Jiho gọi nó là “tầm đạt xa nhất của Thiền, chú bá/-nhã ba- 
la-mật-ẩa của riêng Bạch Ân.” 


Năm Diên Hướng (Enkyö) thứ nhất rơi vào năm 1744. 
Bạch Ấn sáu mươi tuổi. 


Đất Cây Dâu Tắm là tên thi ca của Nhật Bản. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 109 
TÂM KINH 
Âm Hán-Việt: 


Quán Tự lại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, 
chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá-Lợi-Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức 
thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc 
phục như thị. 

Xá-Lợi-Tử! thị chư pháp không tướng, bất sinh, bất 
diệt, bất cấu, bắt tịnh, bất tăng, bắt giảm. 

Thị cô không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. 
Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới. Vô vô 
minh, diệc võ võ minh tận, nãi chỉ vô lão tứ, diệc vô lão tử 
tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, đĩ vô sở đắc 
cố, Bồ-để-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-ẩa cố, tâm vô quái 
ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viên ly điên đảo 
mộng tưởng, cứu cảnh Niết-bàn. 

Tam thế chư Phật, y Bảt-nhã Ba-la-mật-äa có, đắc A- 
nậu-đa-la Tam-miệu Tam bô-đẻ. 

Có tri Bát-nhã Ba-la-mát-đa, thị đại thân chú, thị đại 
mình chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đăng chú, năng 
trừ nhất thiết khổ, chân thực bắt hư. Có thuyết Bát-nhã Ba- 
la-mật-ấa chú. Tức thuyết chủ viết: 

Yết-để, vết-để, Ba-la yết-để. Ba-la-tăng yết-để Bồ-đê 
tát-bà-ha." 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 110 


Anh dịch của Norman Waddell: 
GREAT WISDOM PERFECT HEART SUTRA 


The Boddhisatva Free and Unrestricted SeeIng 
practices deep wisdom paramita. At that time he clearly 
sees all five skandhas are empty and 1s delivered from all 
distress and suffering. 

“Shariputra, form 1s no other than emptiness, emptiness 
IS no other than form. Form 1s empfiness, emptiness 1s 
form. And 1t 1s the same for sensation, perception, 
conception, and consclIousness. Shariputra, all things are 
empty appearances. They are not born, not destroyed, not 
stained, not pure; they do not Increase or decrease. 
Therefore, in emptiness there 1s no form, no sensafion, no 
p€rception, no conscIousness; no eyes, ears, nose, fongue, 
body, mind; no form, sound, scent, taste, touch, dharmas; 
no realm of seeimng, and so on to no realm of 
COnSCIOUSñess; no 1gnorance, no end of ignorance, and so 
on to no age and death, and no ending of old age and 
death; no paIn, karma, extinction, Way; no wisdom, no 
aftaining. As he has nothing to attain, he 1s a Bodhisattva. 
Because he depends upon the wIsdom paramita, his mind 
1s unhindered; as his mind 1s unhindered, he knows no fear, 
1s far beyond all delusive thoughts, and reaches final 
nirvana. Because all Buddhas of past, present, and future 
depend upon the wisdom paramita, they attain highest 
englightenment. Know therefore that the wisdom paramifta 
1s the great mantra, the great and glorlous mantra, the 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH TT 


highest mantra, the supreme mantra, which 1s capable of 
removing all suffering. It 1s true. It 1s not false. Therefore, I 
preach the wIsdom paramita mantra, preach this mantra 
and say: Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svahal 


Việt dịch: 


Khi Bồ-tát Quán Tự Tại vào sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, lúc 
ấy ngài soi thấy năm uân đều không, liền qua hết thảy khổ 
ách. 


Này Xá-lợi-phất, Sắc chăng khác không, không chăng 
khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lại như thê. 

Này Xá-lợi-phất, tướng không này của các pháp không 
sinh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không 
giảm. Cho nên trong không, không có sắc; không có thọ, 
tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; 
không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn 
giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, 
cũng không có hết vô minh; cho đến không có già chết, 
cũng không có hết già chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo; 
không có trí, cũng không có đắc, vì không có chỗ đắc nên 
ngài là Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm không 
ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa 
điên đảo mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết-bàn. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 112 


Chư Phật ba đời đều y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa được 
đạo quả vô thượng, chánh đăng, chánh giác. Nên biết Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô 
thượng chú, là vô đẳng đăng chú, hay trừ được hết thảy 
khổ, chơn thật không dối. 

Vì vậy nói chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng: 
"Yết-để, Yết-đế, Ba-la-yết-đế, Ba-la-tăng-yết-đế, Bồ-đề 
Tát-bà-ha." 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 113 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIÁ, TÁC PHẨM, VÀ DỊCH GIÁ 


1 hiển sư Bạch Ấn (Hakuin Zenji, 1689-1769) là một trong 
tất cả những Thiên sư quan trọng nhất của Nhật Bản. Lời 
bình của sư về 7n Kinh là một tác phẩm thuộc dạng kinh 
điển phản chiếu phong cách dạy sống động của sư, với sự 
cân bằng của trí tuệ cay độc và sự chiếu sáng thi ca của 
bản văn. Sự chế nhạo, lời nói chua cay, chửi mắng của 
Bạch Ấn rốt ráo được dẫn dắt bởi lòng từ bi tìm cách gỡ bỏ 
những giả định sai lầm của người học cho họ tự do thức 
ngộ ý nghĩa thâm sâu của 7ám Kinh cho chính họ. Bản văn 
được minh họa băng thư pháp và những tranh vẽ băng bút 
lông của chính Bạch Ân. 


Norman Waddell là giảo sư thuộc bộ phận Nghiên Cứu 
Quốc Tế ở Đại Học Otani University ở Kyoto, Nhật Bản. 
Ông là dịch giả của các tác phẩm The Essential Teachings 
of Hakuin (Những Giáo Lý Cốt Tủy của Bạch Ân) và 
Unbơm: The LỰc and Teachings oƒ Bankei (Bất Sinh: 
Cuộc Đời và Tác Phẩm của Bàn Khuê), và là chủ bút của 
tạp chí The Eastern Buddhist. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 114 
THƯ MỤC 


- Zen Words for the Heari (Dokugo Shingyô), translated by Norman 
Waddell, Shambhala Publications, Inc., MA, SA 1996. 

- Hakuin on Kensho: The Four Ways oƒ Knowing, edited and 
Commentary by Albert Low, Shambhala Publicatlons, Inc., MA, 
USA 2006. 

- Poison Blossoms ƒfom a Thicket oƒ Thorn (Kelsõ Dokuzu)), 
translated by Norman Waddell, Counterpoint CA, USA 2014. 

- The Essential Teachings oƒZen Master Hakuin (Sokkö-roku Kalen- 
fusetsu), translated by Norman Waddell, Shambhala Publications, 
Inc., MA, USA 1994. 

- Mild Iuy, The Spiritual Autobiography oƒ Zen Master Hakuin, 
translated by Norman Waddell, Shambhala Publications, Inc., MA, 
USA 1999, 

- Hakuin s Precious Mirror Cave, translated by Norman Waddell, 
Counterpoint, CA, USA 2009. 

- Secrefs oƒ the Blue CHƒƑ Record, commented by Hakuin and Tenkei, 
translated by Thomas Cleary, Shambhala Publicatlons, Inc. MA, 
USA 2000. 

- The Religious Art oƒ Zen Master Hakuin, edited and translated by 
Katsushro Yoshizawa with Norman Waddell, Counterpoint, CA, 
USA 2009. 

- The Zen Master Hakuin: Selected Writings, translated by Philip 
'Yampolsky, Columbia Ủniversity Press, USA 1971. 

- The Heart oƒ Understanding, Commenfary on the Prajanaparamiia 
Heart Sufra, by Thích Nhat Hanh, Parallax Press, CA, USA 1988. 

- The Heart Sura, A4 Comprehensive Guide to the Classic of 
Mahavana Buddhism by Kazuaka Tanahashi,  Shambhala 
Publications, Inc., CO, USA 2016. 

- The Heart Attack Sutra, a new commenfary on the Heart Sutra, by 
Karl Brunnhölzl, Snow Lion, MA, USA 2012. 

- The Heart Sufra, translation and Commemtary by Red Pine, 
Shoemaker & Hoard, A Division of Avalon Publishing Group Inc., 
USA 2004. 


ĐỘC NGỮ TÂM KINH 115 


- Zen Chanís, Thirty-five Essemtial Texís with Commentary by 
KazuakI Tanhashi, Shambhala Pubications, Inc., MA, USA 2015. 

- lreasury 0ƒ the True Dharma Eye, Zen master Dogen s Shobo 
GŒenzo, translated by Kazuakl Tanahash ct al Shambhala 
publications, Inc., MA, USA 2012. 

- Zen Dusí: The History of Koan and Koan Study in Rinzal Zen, by 
Isshũ & Ruth Fuller Sasakl, Quirn Press, Melbourn University, 
Australia 2015. 

- The Collected Songs oƒ Cold Mountain by Han-shan, translated by 
Red Pine, Copper Canyon Press, WA, USA 2000. 

- The Diamond Sufra, Text and Commentaries translated from 
Sanskrit and Chinese by Red Pine, published by Conterpoint, NY, 
USA 2001. 

- The Large Sutra on Perfect Wisdom, translated and edited by 
Edward Conze, published by University of California Press, CA, 
USA 1975. 

- The Perƒfection oƒ Wisdom in Eight Thousand Lines & lís Verse 
Summary, translated by Edward Conze, published by Four Seasons 
Foundation, CA, SA 1995. 

- Confucius: Conƒucian Analects, The Great Learning & The Doe 
trine oƒ the Miean, translated by James Legge, Clarendon Press, 
Oxford, UK 1971. 

- Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Tập I, II, & TH, Thích Trí Tịnh 
dịch, Phật Học Viện Quôc Tế xuất bản, CA, USA 1989. 

- Luận Đại Trí Đó Tập I-9, Bồ-tát Long Thọ, Thích Trung Quán 
dịch, Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản, CA, USA 1990-1993. 

- Chu Kinh Tập Yếu, Đoàn Trung Còn dịch, Nguyên Minh Hiển và 
Nguyễn Minh Tiến hiệu đính, Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội, Việt 
Nam 2008. 

- Tứ Thư: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tư, Đoàn Trung 
Còn dịch, nhà xuất bản Thuận Hóa, Việt Nam 2000. 

- Trang Tử Nam Hoa Kinh, Nguyễn Tôn Nhan dịch, Nhà xuất bản 
Thanh Niên, Việt Nam 1999, 


